1. Thủy sản sau khi chết 

1. Các biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết 
2. Các biện pháp bảo quản nguyên liệu thủy sản 

1. Kỹ thuật lạnh đông thủy sản 

2. Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản 
3. các dạng thủy sản khác 

1. Các dạng thực phẩm thủy sản khác 


Các biến đổi của động vật thủy sản sau khi chết 
CÁC BIẾN ĐỔI CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN SAU KHI CHẾT 


Cá từ khi đánh được đến khi chết, trong cơ thể của nó bắt đầu có hàng 
loạt sự thay đổi về vật lý và hóa học. Sự biến đổi của cá sau khi chết 
được mô tả theo sơ đỔ: 

[missing_resource: .Dng] 


Hình 2.1. 
Các biến đổi cảm quan 


Biến đổi về cảm quan là những biến đổi được nhận biết nhờ các giác 
quan như biểu hiện bên ngoài, mùi, kết cấu và vị. 


Những biến đổi Ở cá tươi nguyên liệu 


Trong quá trình bảo quản, những biến đổi đầu tiên của cá về cảm quan 
liên quan đến biểu hiện bên ngoài và kết cấu. VỊ đặc trưng của các loài 
cá thường thể hiện rõ Ở vài ngày đầu của quá trình bảo quản bằng nước 
đá. 


Biến đổi nghiêm trọng nhất là sự bắt đầu mạnh mẽ của quá trình tê 
cứng. Ngay sau khi chết, cơ thịt cá duỗi hoàn toàn và kết cấu mềm mại, 
đàn hồi thường chỉ kéo dài trong vài giỜ, sau đó cơ sẽ co lại. Khi cơ trở 
nên cứng, toàn bộ cơ thể cá khó uốn cong thì lúc này cá đang ở trạng thái 
tê cứng. Trạng thái này thường kéo dài trong mỘt ngày hoặc kéo dài hơn, 
sau đó hiện tượng tê cứng kết thúc. Khi kết thúc hiện tượng tê cứng, cơ 
duỗi ra và trở nên mềm mại nhưng không còn đàn hồi như tình trạng 
trước khi tê cứng. Thời gian cỦa quá trình tê cứng và quá trình mềm hoá 
sau tê cứng thường khác nhau tuỳ theo loài cá và chịu ảnh hƯởng của các 
yếu tố như nhiệt độ, phương pháp xử lý cá, kích cỠ và điều kiện vật lý 
của cá (Bảng 2.1). 


Sự ảnh hưởng của nhiệt đỘ đối với hiện tượng tê cứng cũng không 
giống nhau. Đối với cá tuyết, nhiệt độ cao làm cho hiện tượng tê cứng 
diễn ra nhanh và rất mạnh. Nên tránh điều này vì lực tê cứng mạnh có 
thể gây ra rạn nứt cơ thịt, nghĩa là mô liên kết trở nên yếu hơn và làm đứt 
gãy miếng philê . 


Bảng 2.1 Sự bắt đầu và khoảng thời gian tê cứng ở một số loài cá khác 
nhau 


Thời gian Thời gian 
kể từ khi kể từ khi 
uc Điều chết đến chết đến 
kiện khi bắt khi kết 
đầu tê thúc tê 
cứng (giờ) cứng (giỜ) 
Cá tuyết 
(Gadus 
morhua) 
bu 20- 
BỊ sỐc 0 2.0 KP 
Tà 10- 20- 
BỊ sỐc 12 1 10 
Bị sốc 30 0,5 1-2 
Không bị 0 14- pH 


sốc 15 96 


Cá song 
(Epinephelus 
malabaricus) 


Cá rồ phi 
xanh 
(Areochromis 
aureus) 


Cá rô phi nhỏ 
(60g) (Tilapia 
mossambica) 


Cá tuyết đuôi 
dài 
(Macrourus 
whitson) 


Cá cơm 
(Engraulis 
anchoita) 


Cá bơn 
(Pleuronectes 
platessa) 


Cá tuyết đen 
(Pollachius 
virens) 


Không 
bị sỐc 


Bị sốc 


Không bị sốc 


Không 
bị sỐc 


Bị sốc 


Bị sốc 


Bị sốc 


Bị sốc 


0-2 


2-9 


<1 


20-30 


7-11 


18 


18 


26,5 


35-5D 


18 


94-55 


110 


Cá quân 
(Sebastes 
SpP.) 


Cá bơn Nhật 
Bản 
(Paralichthys 
olivaceus) 


Cá bơn Nhật 
Bản 
(Paralichthys 
olivaceus) 


Cá chép 
(Cyprinus 
carpio) 


Bị sốc 0 20, 

- 0 3 
- ° 12 
- 10 6 
- 15 6 
- 20 6 
- 0 
- 10 


120 


>72 


T72 


FÉ: 


48 


24 


60 


16 


Bị sốc 0 Ƒ : 


Không bị sốc 0 6 - 


Nguồn:Hwang, 1991; Iwamoro, 1987; Korhonen, 1990; Nakayama, 1992; 
Nazir và Magar, 1963; Partmann, 1965; Pawar và Magar, 1965; Stroud, 
1969; Trucco, 1982. 


Nói chung, người ta thừa nhận rằng ở điều kiện nhiệt đỘ cao thì thời 
điểm tê cứng đến sớm và thời gian tê cứng ngắn. Tuy nhiên, qua nghiên 
cứu, đặc biệt đối với cá nhiệt đới, người ta thấy rằng nhiệt đỘ lại có 
ảnh hưởng ngược lại đối với sự bắt đầu của quá trình tê cứng. Bằng 
chứng là đối với các loài cá này thì sự tê cứng lại bắt đầu xảy ra sớm 
hơn ở nhiệt độ 0oC so với nhiệt độ 10oC ở các loài cá khác, mà điều này 
có liên quan đến sự kích thích những biến đổi sinh hoá ở 0oC. (Poulter và 
cộng sự, 1982; Iwamoro và cộng sự, 1987). Tuy nhiên, Abe và Okuma 
(1991) qua nghiên cứu sự xuất hiện quá trình tê cứng trên cá chép đã cho 
rằng hiện tượng tê cứng phụ thuộc vào sự khác biệt giữa nhiệt độ môi 
trường nơi cá sống và nhiệt độ bảo quản. Khi có sự khác biệt lớn thì 
khoảng thời gian từ khi cá chết đến khi xảy ra hiện tượng tê cứng trở 
nên ngắn hơn và ngược lại. 


Hiện tượng tê cứng xảy ra ngay lập tức hoặc chỉ sau một thời gian rất 
ngắn kể từ khi cá chết nếu cá đói và nguồn glycogen dự trữ bị cạn hoặc 
cá bị sỐc (stress). Phương pháp đập và giết chết cá cũng ảnh hưởng đến 
thời điểm bắt đầu hiện tượng tê cứng. Làm chết cá bằng cách giảm 
nhiệt (cá bị giết chết trong nước đá lạnh) làm cho sự tê cứng xuất hiện 
nhanh, còn khi đập vào đầu cá thì thời điểm bắt đầu tê cứng sẽ đến 
chậm, có thể đến 18 giờ (Azam và cộng sự, 1990; Proctor và cộng sự, 
1992). 


Ý nghĩa về mặt công nghệ của hiện tượng tê cứng là rất quan trọng khi 
cá được philê vào thời điểm trước hoặc trong khi tê cứng. Nếu philê cá 
trong giai đoạn tê cứng, do cơ thể cá hoàn toàn cứng đỜ nên năng suất phi 


lê sẽ rất thấp và việc thao tác mạnh có thể gây rạn nứt các miếng philê. 
Nếu cá được philê trước khi tê cứng thì cơ có thể co lại một cách tự do 
và miếng philê sẽ bị ngắn lại theo tiến trình tê cứng. Cơ màu sẵẫm có thể 
co lại đến 52% và cơ màu trắng co đến 15% chiều dài ban đầu (Buttkus, 
1963). Nếu luộc cá trước khi tê cứng thì cấu trúc cơ thịt rất mềm và 
nhão. Ngược lại, luộc cá ở giai đoạn tê cứng thì cơ thịt dai nhưng khô, 
còn nếu luộc cá sau giai đoạn tê cứng thì thịt cá trở nên săn chắc, mềm 
mại và đàn hồi. 


Cá nguyên con và cá phi lê đông lạnh trước giai đoạn tê cứng có thể sẽ 
cho ra các sản phẩm có chất lượng tốt nếu rã đông một cách cẩn thận 
chúng ở nhiệt độ thấp, nhằm mục đích làm cho giai đoạn tê cứng xảy ra 
trong khi cơ vẫn còn được đông lạnh. 


Những biến đổi đặc trưng về cảm quan sau khi cá chết rất khác nhau tùy 
theo loài cá và phương pháp bảo quản. Ở bảng 2.2, EEC đã đưa ra mô tả 
khái quát để hướng dẫn đánh giá chất lượng của cá. Thang điểm từ 0 
đến 3 trong đó điểm 3 tương ứng với mức chất lượng tốt nhất. 


Những biến đổi chất lượng 


Có thể phát hiện và chia các kiểu ươn hỏng đặc trưng của cá bảo quản 
bằng nước đá theo 4 giai đoạn (pha) nhƯ sau: 


- Giai đoạn (pha) 1: Cá rất tươi và có vị ngon, ngọt, mùi như rong biển. 
VỊ tanh rất nhẹ của kim loại. 


- Giai đoạn (pha) 2: Mất mùi và vị đặc trưng. pH của thịt cá trở nên trung 
tính nhưng không có mùi lạ. Câu trúc cơ thịt vần còn tốt . 


- Giai đoạn (pha) 3: Có dấu hiệu ươn hỏng và tùy theo loài cá cũng như là 
kiểu ươn hỏng (hiếu khí, yếm khí) mà sẽ tạo ra một loạt các chất dễ bay 
hơi, mùi khó chịu. Một trong những hợp chất bay hơi có thể là 
trimethylamin (TMA) do vi khuẩn sinh ra từ quá trình khử trimethylamin 
oxyt (TMAO). TMA có mùi “cá tanh” rất đặc trưng. Ngay khi bắt đầu 


giai đoạn (pha) này, mùi lạ có thể là mùi hơi chua, mùi như trái cây và 
mùi hơi đắng, đặc biệt là ở các loại cá béo. Trong những thời kỳ tiếp 
theo của giai đoạn này, các mùi tanh ngọt, mùi như bắp cải, mùi khai, mùi 
lưu huỳnh và mùi ôi khét tăng lên. Cấu trúc hoặc là trở nên mềm và sũng 
nước hoặc là trở nên dai và khô. 


- Giai đoạn (pha) 4: Đặc trưng của cá có thể là sự ươn hỏng và phân hủy 
(thối rữa). 


Bảng 2.2. Đánh giá độ tươi: Qui chế của Hội đồng (EEC) No. 103/76 OJ 
No.L20 


(28-01-1976) (EEC,1976). 


Các bộ 

phận 

được Các tiêu chí 
kiểm 

tra Điểm 


3 2 1 0 


Biểu hiện bên ngoài 


Da 


Mang 


Sáng, hệ 
sắc tố 
óng ánh, 
không 
biến 
màu 


Dịch 
nhớt 
trong 
suốt như 
có nƯỚc. 


Lồi 
(phồng 
lên). 


Giác 
mạc 
trong 
suốt. 


Đồng tử 
đen, 
sáng. 


Hệ sắc 
tỐ sáng 
nhưng 
không 
bóng 
láng. 


Dịch 
nhớt hơi 
đục. 


Lồi và 
hơi 
trũng. 


Giác 
mạc 
hơi 
đục 


Đồng 
tử đen, 
mờ. 


Hệ sắc tố 
đang trong 
quá trình 
biến màu 


và mờ đục. 


Dịch nhớt 
träng đục. 


Phẳng. 


Giác 
mạc 
đục. 


Đồng 
tử mờ 
đục. 


1) Lõm Ở 
giữa. 


Giác mạc 
đục như 
sữa. 


Đồng tử 
xám xỊt. 


Đang trở 


Màu Giảm Đi 1) Hơi 
h ` nên biên Ẫ 
sáng. màu. h vàng. 
màu. 
Không | PØ!C6 Dịch h 
".. vÊt của Ty da su nhớt 
có dịch nhỚt mỜ 
nhớt sinh đục KH PDH 
: nhớt. luc sữa. 
Thịt ‹ Hơi xanh , MƯợt nhưữ 1) 
(cát từ trong mờ, nhung, có Hơi bi 
phần nhẵn và sáp, mờ đục. hẳn 
bụng) sáng. đục. 
Không (hy puo 
đôi màu R0 câu 
x 3 biên đối. 
nguyên thủy. 
Màu 
(dọc : ` 
theo là, Tnn Hồng. 1) Đỏ. 
đội : Ø. 
sống) 
Các cơ Thận và Thận Thận, 1) Thận, 
quan phần còn và phần còn phần còn 
lại của phần lại của lại của các 


Điều kiện 


Thịt 


các cƠ 
quan khác 
phải đỏ 
sáng như 
máu Ở 
trong 
động 
mạch 
chủ. 


Chắc và 
đàn 
hồi.Bề 


mặt nhẵn. 


Gẫy, thay 
VÌ rỜi ra. 


Dính hòan 
toàn vào 
thịt. 


Rong 
biển. 


còn lại 
của các 
cƠ quan 
khác 
phải đỏ 
đục, 
máu bị 
biến 
màu. 


Kém 
đàn 
hồi. 


Dính 


Dính 


Không 
có mùi 
rong 


các cƠ 
quan khác 
và máu 
phải có 
màu đỏ 
nhợt. 


Hơi mềm 
(mềm 
xìu), kém 
đàn hồi . 
Như có 
sáp 
(mượt 
như 
nhung) và 
bề mặt 
mờ đục. 


Hơi dính 


Hơi dính 


Hơi chua. 


CƠ quan 
khác và 
máu phải 
có màu nâu 
nhạt. 


1) Mềm 
(mềm xìu). 
Vấy dễ 
dàng tách 
khỏi da, bề 
mặt rất 
nhãn nheo, 
có chiều 
hướng 
giống bội. 


1) Không 
dính. 


1) Không 
dính. 


1) Chua 


khoang biển 

bụng. hoặc 
bất kỳ 
mùi 
khó 
chịu 
nào. 


1) Hoặc ở trạng thái tệ hại hơn. 


Có thể dùng thang điểm để đánh giá cảm quan đối với cá luộc như đã 
trình bày ở hình 2.2. Thang điểm được đánh số từ 0 đến 10. Điểm 10 chỉ 
độ tươi tuyệt đối, điểm 8 chỉ chất lượng tốt, điểm 6 chỉ mức chất lượng 
trung bình, thịt cá không có vị đặc trưng và điểm 4 chỉ mức bị loại bỏ. 
Khi dùng thang điểm này, đồ thị có dạng chữ S cho thấy ở giai đoạn đầu 
tiên, chất lượng của cá đã giảm nhanh chóng, Ở giai đoạn 2 và 3 tốc đỘ 
giảm chất lượng chậm hơn, còn Ở giai đoạn cuối cùng, tốc độ giảm chất 
lượng xảy ra nhanh một khi cá bị ươn thối. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 

Hình 2.2 Biến đổi chất lượng của cá tuyết ướp đá (0oC) 

Nguồn: Huss, 1976 

Các biến đổi tự phân giải 

Những biến đổi tự phân giải do hoạt động của enzym góp phần làm 


giảm chất lượng của cá, cùng với quá trình ươn hỏng do vi sinh vật gây 
nên. 


Sự phân giải glycogen (quá trình glycosis) 


Glycogen bị phân giải dưới tác dụng của men glycolysis trong điều kiện 
không có oxy bằng con đường Embden — Meyerhof, dẫn đến sự tích lũy 
acid lactic làm giảm pH của cơ thịt cá. Đối với cá tuyẾt, pH Ở cơ thịt 
giảm từ 6,8 xuống mức pH cuối cùng là 6,1-6,5. Với một số loài cá khác, 
pH cuối cùng có thể thấp hơn: ở cá thu cỡ lớn thì pH có thể giảm xuống 
đến mức 5,8-6,0; ở cá ngừ và cá bơn lưỡi ngựa thì pH giảm xuống đến 
5,4-5,6; tuy nhiên pH thấp như vậy ít khi thấy ở các loài cá xương ở biển. 
pH của cơ thịt cá hiếm khi thấp bằng pH của cơ thịt động vật có vú sau 
khi chết. Ví dụ ở cơ thịt bò thì pH thường giảm xuống đến 5,1 trong giai 
đoạn tê cứng. Lượng axit lactic được sản sinh ra có liên quan đến lượng 
cacbohydrat dự trữ (glycogen) trong mô cơ khi động vật còn sống. Nói 
chung, do cơ thịt cá có hàm lƯợng glycogen tương đối thấp so với động 
vật có vú nên sau khi cá chết thì lượng acid lactic được sinh ra ít hơn. 
Trạng thái dinh dưỡng của cá, hiện tượng sốc và mức đỘ hoạt động 
trước khi chết cũng có ảnh hưởng lớn đến hàm lượng glycogen dự trữ và 
do đó ảnh hƯởng đến pH cuối cùng của cá sau khi chết. 


Theo quy luật, cá ăn nhiều và nghỉ ngơi nhiều sẽ có hàm lượng ølycogen 
nhiều hơn cá đã bị kiệt sức. Một nghiên cứu gần đây về cá chạch Nhật 
Bản (Chipa và cộng sự, 1991) cho thấy rằng chỉ vài phút gây giẫy giụa 
khi đánh bắt cá đã làm cho pH của cá giảm 0,5 đơn vị trong 3 giỜ so với 
cá không giẫy giụa khi đánh bắt thì pH của nó chỉ giảm 0,1 đơn vị trong 
cùng thời gian như trên. Ngoài ra, các tác giả này còn cho thấy việc cắt 
tiết đã làm giảm đáng kể sự sản sinh axit lactic sau khi chết. 


pH của cơ thịt cá giảm sau khi cá chết có ảnh hưởng đến tính chất vật lý 
của cơ thịt cá. Khi pH giảm, điện tích bề mặt của protein sợi cơ giảm đi, 
làm cho các protein đó bị biẾn tính cục bộ và làm giảm khả năng giữ 
nước của chúng. Mô cơ trong giai đoạn tê cứng sẽ mất nước khi luộc và 
đặc biệt không thích hợp cho quá trình chế biến có xử lý nhiệt, vì sự 
biến tính do nhiệt càng làm tăng sự mất nước. Sự mất nước có ảnh 
hưởng xấu đến cấu trúc của cơ thịt cá và Love (1975) đã cho thấy giữa 
độ dai cơ thịt và pH có mối quan hệ tỈ lệ nghịch, độ dai ở mức không thể 
chấp nhận được (mất nước khi luộc) sẽ xảy ra ở cơ thịt có pH thấp 
(Hình 2.3). 


*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Hình 2.3. Mối quan hệ giữa cấu trúc của cơ thịt cá tuyết và pH 


Dấu chấm đen tương ứng với cá đánh bắt ở St. Kilda, biển Đại Tây 
Dương. 


Dấu tam giác tương ứng với cá đánh bắt ở Fyllas Bank, Davis Strait 
Nguồn: Love (1975) 


Sự biến đổi pH của cá sau khi chết phụ thuộc rất lớn vào nhiệt độ môi 
trường 


Vd. Ở 5oC, sự biến đổi pH của cá diễn ra như sau (hình 2.4): 
A-B:4-6 giờ 

B-C-D: 5 - 10 giờ 

D-E: 3- 4ngày 

E-EF-G: 3-4ngày 

Từ đồ thị hình 2.4 ta thấy khi pH giảm xuống thấp nhất thì cá cứng và 
khi pH trở lại trung tính thì cá mềm và sau khi mềm thì tiến đến tự phân 
giải rồi thối rữa. 

Khi pH giảm, sự hút nước của cơ thể cá cũng giảm. Khi pH = 7 lượng 
nƯớc hút vào bằng dung tích của cơ thịt. Khi pH = 6 thì dưới 50% và khi 
pH = 5 thì gần đến điểm đẳng điện của protein nên lượng nước hút vào 
bé nhất chỉ khoảng 25%. 

Tóm lại: Cá bắt lên một thời gian rồi chết có pH = 7, sau đó giảm xuống 


đến pH thấp nhất, cá trở nên cứng. pH giảm đến một mức độ nào đó lại 
tăng lên gần trung tính, cá lúc này trở nên mềm. 


bít đâu thất hắt tâi thế 
"— 


CC tT———~—> nh HINH) 


sốnJ |€ trút dkh lử tín mm Ma?! thổ tù 


{——— tít (IJ tỊ phản M tà g0 S% to 0V ông GHiớc 
HC... tứ: (tử ví khuẩn 


lình 3.1. 8ơ đệ biến đãi tủa đậng tật thủy sản sau khi thi 


Hình 2.4. Sơ đồ sự biến đổi pH của cá sau khi chết 

A. Thời gian khi đánh bắtB. Thời gian khi chết, bắt đầu tê cứng 
C. Cá có pH thấp nhấtD. Cá cứng nhất 

E. Cá bắt đầu mềmE: Cá bắt đầu ươn hỏng 


G: Cá ươn hỏng 


Sự phân hủy ATP 


Sau khi chết, ATP bị phân hủy nhanh tạo thành inosine monophosphate 
(IMP) bởi enzym nội bào (sự tự phân). Tiếp theo sự phân giải của IMP 
tạo thành inosine và hypoxanthine là chậm hơn nhiều và được xúc tác 
chính bởi enzym nội bào IMP phosphohydrolase và inosine ribohydrolase, 
cùng với sự tham gia cỦa enzym có trong vi khuẩn khi thời gian bảo quản 
tăng. Sự phân giải ATP được tìm thấy song song với sự mất đỘ tươi của 
cá, được xác định bằng phân tích cảm quan. 


ATP bị phân hủy xảy ra theo bởi các phản ứng tự phân: 


110190433 
0140002 


Trong tất cả các loài cá, các giai đoạn tự phân xảy ra giống nhau nhưng 
tốc độ tự phân khác nhau, thay đổi tùy theo loài. 


Glycogen và ATP hầu như biến mất trước giai đoạn tê cứng, trong khi đó 
IMP và HxR vẫn còn duy trì. Khi hàm lượng IMP và HxR bắt đầu giảm, 
hàm lượng Hx tăng lên. pH giảm xuống đến mức thấp nhất ở giai đoạn 
tự phân này. 


ATP như là chất chỉ thị hóa học về độ tươi: Chỉ số hóa học về độ tươi 
của cá là biểu hiện bên ngoài bằng cách định lượng, đánh giá khách quan 
và cũng có thể bằng cách kiểm tra tự động. Một mình ATP không thể sử 
dụng để đánh giá độ tươi bởi vì ATP nhanh chóng chuyển đổi tạo thành 
IMP. Sản phẩm trung gian của sự phân hủy này tăng và giảm làm cho kết 
quả không chính xác. Khi xác định kết quả, cần chú ý đến inosine và 
hypoxanthin, chất chuyển hóa cuối cùng của ATP. 


Hypoxanthine được dùng nhƯ một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ tươi 
của cá. Tuy nhiên, điểu này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn khi so sánh giữa 
các loài với nhau. Ở một số loài quá trình phân hủy tạo thành HxR trong 
khi các loài khác lại sinh Hx. Vì vậy, để nhận biết mức độ tươi của cá 
một cách chính xác người ta đưa ra trị số K. Trị số K biểu diễn mối liên 
hệ giữa inosine, hypoxanthine và tổng hàm lượng của ATP thành phần: 


Hx (hypoxanthine) 


ATP-ZW*> ADP-Z7WT* AMP ZW *IMP -ZW* HzR(mosie) 
Đị Đị NH: Đị 


Trong đó, LATP], LADP], LAMPI, [IMP], [HxR], [Hx] là nồng độ tương 
đối của các hợp chất tương ứng trong cơ thịt cá được xác định tại các 
thời điểm khác nhau trong quá trình bảo quản lạnh. Trị số K càng thấp, 
cá càng tƯƠI. 


IMP và 5 nucleotide khác có tác dụng nhƯ chất tạo mùi cho cá, chúng liên 
kết với acid glutamic làm tăng mùi vị của thịt cá. IMP tạo mùi vị đặc 
trưng, hypoxanthine có vị đắng. Sự mất mùi vị cá tươi là kết quả của quá 
trình phân hủy IMP. 


Surette và cộng sự (1988) đã theo dõi sự tự phân giải ở cá tuyết thanh 
trùng và không thanh trùng thông qua các chất dị hóa ATP. Tốc độ hình 
thành và bề gãy phân tử IMP như nhau trong cả 2 mẫu mô cơ của cá 
tuyết thanh trùng và không thanh trùng (hình 2.5a và 2.5b) cho thấy quá 
trình dị hóa đối với sự phân giải ATP đến inosine hoàn toàn do các enzym 
tự phân giải. 


Hình 2.5a. Sự biến đổi đối với IMP, Ino và Hx trong miếng philê cá tuyết 
vô trùng ở 3oCHình 2.5b. Sự biến đổi đối với IMP, Ino và Hx trong 
miếng philê cá tuyết chưa vô trùng ở 3oC ***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Sự phân giải protein 


Biến đổi tự phân của protein trong cá ít được chú ý. HỆ enzym protease 
quan trọng nhất là men cathepsin, trong cá chúng hoạt động rất thấp, 
nhưng ngược lại hoạt động mạnh ở các loài tôm, cua và nhuyễn thể. 


a. Các enzym cathepsin 


Cathepsin là enzym thủy phân nằm trong lysosome. Enzym quan trọng 
nhất là cathepsin D tham gia vào quá trình thủy phân protein nội tại của tế 
bào tạo thành peptide Ở pH = 2-7. Sau đó peptide tiếp tục bị phân hủy 
dưới tác của men cathepsin A, B và C. Tuy nhiên, quá trình phân giải 
protein dưới tác dụng enzym thủy phân trong thịt cá rất ít. Enzym 


cathepsin có vai trò chính trong quá trình tự chín của cá Ở pH thấp và 
nồng độ muối thấp. Enzym cathepsin bị ức chế hoạt động ở nồng độ 
muổi 5%. 


b. Các enzym calpain 


Gần đây, người ta đã tìm thấy mối liên hệ giữa một nhóm enzym proteaza 
nội bào thứ hai - được gọi là "calpain" hay "yếu tố được hoạt hóa bởi 
canxi" (CAFE) - đối với quá trình tự phân giải cơ thịt cá được tìm thấy 
trong thịt, các loài cá có vây và giáp xác.Các enzym calpain tham gia vào 
quá trình làm gãy và tiêu hũy protein trong sỢi cƠ. 


c. Các enzym collaøgenase 


Enzym collagenase giúp làm mềm tế bào mô liên kết. Các enzym này gây 
ra các “vết nứt” hoặc bẻ gãy các myotome khi bảo quản cá bằng đá trong 
một thời gian dài hoặc khi bảo quản chỉ trong thời gian ngắn nhưng Ở 
nhiệt độ cao. Đối với cá hồi Đại Tây Dương, khi nhiệt độ đạt đến 17oC 
thì sự nứt rạn cơ là không thể tránh khỏi, có lễ là do sự thoái hóa của mô 
liên kết và do sự co cơ nhanh vì nhiệt độ cao khi xảy ra quá trình tê cứng. 


Sự phân cắt TMAO 


Trimetylamin là một amin dễ bay hơi có mùi khó chịu đặc trưng cho mùi 
thuỷ sản ươn hỏng. Sự có mặt của trimetylamin trong cá ươn hỏng là do 
sự khử TMAO dưới tác dụng của vi khuẩn. Sự gia tăng TMA trong thỦy 
sản phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng của TMAO trong nguyên liệu cá. 
TMA được dùng để đánh giá chất lượng của cá biển. Tiến trình này bị ức 
chế khi cá được làm lạnh. 


[HxR] + [Hx] 
KW= x 100 
[ATP]+ [ADP] + [AMP] + [IMP] + [HxR] + [Hz] 


Trong cơ thịt của một số loài tồn tại enzym có khả năng phân hủy TMAO 
thành dimethylamin (DMA) và formaldehyde (FA) 


CCH-)xETCŒ Xi leauylra CCJH:)zET 


————— => 
'Lh1mx. c2 'TTh1" 


Enzym xúc tác quá trình hình thành formaldehyt được gọi là TMAO-ase 
hoặc TMAO demethylase, nó thường được tìm thấy trong các loài cá 
tuyết. 


Ở cá lạnh đông formaldehyde có thể gây ra sự biến tính protein, làm thay 
đổi cấu trúc và mất khả năng giỮ nước của sản phẩm. Sự tạo thành 
DMA và formaldehyde là vấn đề quan trọng cần quan tâm trong suốt quá 
trình bảo quản lạnh đông. Tốc độ hình thành formaldehyde nhanh nhất 
khi Ởở nhiệt đỘ lạnh đông cao (lạnh đông chậm). Ngoài ra, n 


ếu cá bị tác động cơ học quá mức trong các khâu từ khi đánh bắt đến khi 
làm lạnh đông và nếu nhiệt độ trong quá trình bảo quản lạnh động bị dao 
động thì lượng formaldehyde hình thành sẽ tăng. 


Bảng 2.3. Tóm tắt những biến đổi trong quá trình tự phân giải của cá - 
ướp lạnh 


Cơ Các biến Ngăn chặn/Kìm 

Enzym ế ¬-= È 
chât đi xây ra hãm 

Enzym phân giải 

ølycogen 


Enzym gây ra tự 


phân giải, liên 


quan đến sự phá 


hủy nucleotid 


Cathepsin 


Glycogen 


ADP 
AMP 


- Tạo ra 
acid 
lactic, 
làm 
giảm 
pH của 
mô, làm 
mất 
khả 
năng 
giữ nư- 
Ớc trong 
cơ. 


- Nhiệt 
độ cao 
khi xảy 
ra tê 
cỨng có 
thể dẫn 
đến sự 
nỨt cƠ 
thịt 


- Mất mùi 
cá tươi, 
dần dần 
xuất hiện 
vị đẳng do 
Hx (ở 
những giai 
đoạn sau) 


- Mô bị 


- Trên thực 
tế, nếu 
được thì 
nên để quá 
trình tê 
cứng của 
cá diễn ra Ở 
nhiệt độ 
càng gần 
0oC càng 
tỐt. 


Phải tránh 
gầy căng 
thẳng cho 
cá Ở giai 
đoạn trước 
khi xảy ra 
tê cứng. 


- Tương tự 
như trên. - Bốc 
dỡ vận chuyển 
mạnh tay hoặc 
đè nén sẽ làm 
tăng sự phá hủy 


- Tránh mạnh 


Chymotrypsin, 


trypsin, 


cacboxypeptidase 


Calpain 


Collagenase 


TMAO 
demethylase 


protein, 
Các 
peptid 


Các 
protein, 
Các 
peptid 


Các 
protein 
SỢI CƠ 


Mô 
liên 
kết 


TMAO 


mềm hóa 
gây khó 
khăn hoặc 
cản trở cho 
việc chế 
biến 


Tự phân 
giải khoang 
bụng của 
các loài cá 
tầng nổi 
(gây hiện 
tượng vỡ 
bụng) 


- Làm mềm 
mồ cá và 
giáp xác lột 
xác 


- “Vết nứt” 
trên miếng 
philề- Gây 
mềm hóa 


- Tạo ra 
formaldehyt 
làm cứng 
cơ của họ 
cá tuyết khi 
đông lạnh 


tay khi thao tác 
lúc bảo quản 
và bốc dỡ. 


- Vấn đề sẽ gia 
tăng khi đông 
lạnh/rã đồng 
hoặc bảo quản 
lạnh trong thời 
gian dài. 


- Loại bỏ canxi 
để ngăn chặn 
quá trình hoạt 
hóa 


- Sự thoái hóa 
của mô liên kết 
liên quan đến 
thời gian và 
nhiệt độ bảo 
quản lạnh 


- Bảo quản cá 
ở nhiệt độ 
<-30oC- Tác 
động vật lý quá 
mức và quá 
trình đồng 
lạnh/rã đồng 
làm tăng hiện t- 


ƯỢợng cứng cƠ 
do FA 


Biến đổi do vi sinh vật 


Hệ vi khuẩn ở cá vừa mới đánh bắt 


Ớ cơ thịt và các cơ quan bên trong của cá tươi, vi khuẩn hiện diên rất ít. 
Ở cá tươi vi khuẩn chỉ có thể tìm thấy trên da (102 - 107cfu/cm2), mang 
(103 - 109cfu/g) và nội tạng (103 - 109cfu/g) (Shewan, 1962). HỆ vi sinh 
vật của cá vừa đánh bắt lại phụ thuộc vào môi trường nơi đánh bắt hơn 
là vào loài cá (Shewan, 1977). Số lượng vi khuẩn tổn tại trong cá cao hay 
thấp tùy thuộc vào cá sống trong môi trường nước ấm hay nước lạnh. Vi 
khuẩn trên da và mang cá sống trong vùng nước ôn đới, môi trường nước 
sạch ít hơn so với cá sỐng trong vùng nước nhiệt đới, môi trường ô 
nhiểm. Số lượng vi khuẩn trong nội tạng cá có liên quan trực tiếp đến 
nguồn thức ăn của cá: cao Ở cá ăn tạp và thấp ở cá không ăn tạp. Ngoài ra 
số lượng vi khuẩn thay đổi còn tùy thuộc vào mùa sinh sống. Cá sống 
trong mùa hè có số lượng vi khuẩn cao hơn. 


(MU, [HU  † ỦỦ 
lU HH  — iMMHHtẺ 


Số lượng vi khuẩn tồn tại ở các loài giáp xác và thân mềm gần giống với 
số lượng vi khuẩn tồn tại trên cá. 


Mang (103 - 109cRug) 


Vi khuẩn ở cá mới vừa đánh bắt chủ yếu gồm vi khuẩn hiếu khí, ky khí 
không bắt buộc, vi khuẩn G- như Pseudomonas, Alteromonas, 
Acinetobacter, Moraxella, Flavolacberium, Cytophaga and Vibrio. Cá sống 
trong vùng nước ấm dễ bị nhiểm bởi vi khuẩn G+ như Micrococcus, 
Bacillus và Coryneform. 


Các loài Aeromonas đặc trưng cho cá nước ngọt, trong khi đó có một số 
vi khuẩn cần natri để phát triển thì đặc trưng cho cá biển. Các loài này 
bao gồm Vibrio, Photobacterium và Shewanella. Tuy nhiên, dù Shewanella 
putrefaciens cần natri cho sự phát triển nhưng chủng này cũng có thể 
phân lập từ môi trường nước ngọt (DiChristina và DeLong, 1993; Gram 
và cộng sự, 1990; Spangøaard và cộng sự, 1993). Mặc dù S. putrefaciens 
được tìm thấy trong nước ngọt nhiệt đới, nhưng nó không đóng vai trò 
quan trọng trong sự hư hỏng của cá nước ngọt (Lima dos Santos, 1978; 
Gram, 1990). 


Vi khuẩn hiện diện ở loài thân mềm giống với vi khuẩn trong cá biển 
nhưng số lượng vi khuẩn G+ như Bacillus, Micrococcus, 


Enterobacteriaceae và Streptococcus chiếm số lượng lớn hơn. 


Bảng 2.4. Hệ vi khuẩn ở cá đánh bắt từ vùng nước không bị ô nhiễm 


Gram (-) Gram (+) Ghi chú 


Pseudomonas Moraxella Bacillus Vibrio và 
Acinetobacter Shewanella Clotridium Photobacterium 
putrefaciens Micrococcus đặc trưng cho 
Flavobacterium Lactobacillus nước biển; 
CytophagaVibrio Các vi khuẩn Aeromonas đặc 
Photobacterium có dạng hình trưng cho nước 
Aeromonas chùy ngỌt 


Hai loại vi khuẩn gây bệnh thường làm biến đổi mùi vị của cá và nhuyễn 
thể gồm: Clostridium botulinum loại E, B, F và Vibrio parahaemolyticus. 


- Clostridium botulinum là vi khuẩn sinh bào tử kháng nhiệt. Vi khuẩn này 
không có hại nếu tồn tại một lượng nhỏ trong cá tươi. Vi khuẩn sẽ trở 
nên rất nguy hiểm khi điều kiện bảo quản hoặc chế biến không tốt tạo 
điều kiện thuận lợi cho bào tử sinh sản, phát triển và sản sinh độc tố. Vi 
khuẩn loại E, B, F có khả năng kháng nhiệt thấp. 


- Vibrio parahaemolyticus là loại vi khuẩn ít chịu nhiệt, ưa muối gây bệnh 
viêm đường ruột với các triệu chứng bệnh giống như triệu chứng bệnh 
gây ra do Salmonella. Bệnh chỉ xảy ra khi ăn vào lượng lớn tế bào vi 
khuẩn (khoảng 106cfu/g), mức thông thƯờng có thể chấp nhận được là 
103cfu/g. Loại vi khuẩn này rất nhạy cảm với nhiệt (nóng và lạnh). 


Ngoài ra, một số loại vi khuẩn khác được tìm thấy trong cá và các loài 
hải sản khác như Clostridium perfringen, Staphylococcus aureus , 
Salmonella spp., Shigella spp. bị lây nhiễm do quá trình vận chuyển và 
chế biến không đảm bảo vệ sinh. 


Sự xâm nhập cỦa vi sinh vật 


Thịt của cá sống khỏe mạnh hoặc cá vừa đánh bắt thì không có vi khuẩn 
vì hệ thống miễn dịch của cá ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn trong 


thịt cá. Khi cá chết, hệ thống miễn dịch bị suy yếu và vi khuẩn được tự 
do sinh sôi phát triển. Trên bề mặt da, vi khuẩn phần lớn định cư ở các 
túi vảy. Trong quá trình bảo quản, chúng sẽ xâm nhập vào cơ thịt bằng 
cách đi qua giỮa các sợi cơ. NhỮng nghiên cứu của Murray và Shewan 
(1979) cho thấy rằng trong quá trình bảo quản bằng đá chỉ có một lượng 
rất hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào cơ thịt. Có thể dùng kính hiển vi để 
phát hiện được vi khuẩn trong cơ thịt một khi lượng vi sinh vật trên bề 
mặt da tăng lên trên 106 cfu/cm2 (Ruskol và Bendsen, 1992). Điều này 
quan sát thấy được ở cả hai trường hợp khi bảo quản cá bằng đá và ở 
nhiệt độ thường. Không có sự khác nhau về mô hình xâm nhập của vi 
khuẩn gây hư hỏng đặc trưng (ví dỤ, S. putrefaciens) và vi khuẩn không 
gây hư hỏng cá. 


Vì thực sự chỉ có một lượng giới hạn vi sinh vật xâm nhập cơ thịt và sự 
phát triển của vi sinh vật chủ yếu diễn ra trên bề mặt cá, nên sự hư hỏng 
của cá chủ yếu là do các enzym của vi khuẩn khuếch tán vào cơ thịt và 
các chất dinh dưỡng khuếch tán ra phía ngoài. 


Sự hư hỏng của cá xảy ra với những tốc độ khác nhau và điều đó có thể 
giải thích bằng sự khác nhau về tính chất của bề mặt cá. Da cá có độ 
chắc rất khác nhau. Do vậy, những loài cá như cá tuyết méc-lang 
(Merlangius merlangus) và cá tuyết (Gadus morhua) có lớp da rất mỏng 
manh thì sự hư hỏng xảy ra nhanh hơn so với một số loài cá thân dẹt 

như cá bơn là loại cá có lớp biểu bì và hạ bì rất chắc chắn. Hơn thế nữa, 
nhóm cá sau có lớp chất nhớt rất dày mà đây lại là nơi có chứa một số 
thành phần kháng khuẩn như kháng thể và enzym phân giải được các loại 
vi khuẩn (Murray và Fletcher, 1976; Hjelmland và cộng sự, 1983). 


Biến đổi cỦa vi sinh vật trong suốt quá trình bảo quản và gây ươn 
hồng 


Đối với cá ôn đới, gần như ngay lập tức sau khi cá chết thì các vi khuẩn 

bắt đầu giai đoạn sinh trưởng theo cấp số nhân. Điều này cũng đúng với 
cá ướp đá, có lễ là do hệ vi sinh vật của chúng đã thích nghi với nhiệt độ 
lạnh. Trong quá trình bảo quản bằng đá, lượng vi sinh vật sẽ tăng gấp 


đôi sau khoảng một ngày và sau 2-3 tuần sẽ đạt 105-109 cfu trong một 
gam thịt hoặc trên một cm2 da. Khi bảo quản ở nhiệt độ thường, sau 24 
giờ thì lượng vi sinh vật đạt gần với mức 107-108 cfu/g. 


Đối với cá nhiệt đới: Vi khuẩn trong cá nhiệt đới thường trải qua giai 
đoạn tiềm ẩn (pha lag) từ 1 đến 2 tuần nếu cá được bảo quản bằng đá, 
sau đó mới bắt đầu giai đoạn sinh trưởng theo cấp số nhân. Tại thời 
điểm bị hư hỏng, lượng vi khuẩn trong cá nhiệt đới và cá ôn đới đều 
như nhau (Gram, 1990; Gram và cộng sự, 1990). 


Nếu cá ướp đá được bảo quản trong điều kiện yếm khí hoặc trong môi 
trường không khí có chứa CO2, lượng vi khuẩn chịu lạnh thông thường 
như S. putrefaciens và Pseudomonas thường thấp hơn nhiều (nghĩa là 
trong khoảng 106-107 cfu/g) so với khi bảo quản cá trong điều kiện hiếu 
khí. Tuy nhiên, lượng vi khuẩn ưa lạnh đặc trưng như P. phosphoreum 
đạt đến mức 107-108 cfu/g khi cá hư hỏng (Dalgaard và cộng sự, 1993). 


Vỉ sinh vật gây ươn hồng cá 


Cần phân biệt rõ thuật ngữ hệ vi sinh vật khi hư hồng (spoilage flora) với 
vi khuẩn gây hư hỏng (spoilage bacteria), vì thuật ngữ đầu tiên chỉ đơn 
thuần là nói đến các vi khuẩn hiện diện trong cá khi chúng bị hư hỏng, 
còn thuật ngỮ sau lại nói đến một nhóm vi khuẩn đặc trưng gây nên sự 
biến mùi và vị có liên quan với sự hư hỏng. Một lượng lớn vi khuẩn 
trong cá ươn không có vai trò gì trong quá trình hư hỏng. Mỗi sản phẩm 
cá có những vi khuẩn gây hỏng đặc trưng riêng của nó và lượng vi khuẩn 
này (so với lượng vi khuẩn tổng số) có liên quan đến thời hạn bảo quản. 


Bảng 2.5. Các hợp chất đặc trưng trong quá trình ươn hỏng của thịt cá 
bảo quản hiểu khí hoặc được đóng gói có đá và ở nhiệt đỘ môi trường 


Vi sinh vật đặc trưng gây Các hợp chất ươn hỏng đặc 


ưƯơn hỏng trưng 

Shewanella TMA, H2S, CH3SH, (CH3)25, 
putrefaciensPhotobacterium HxTMA, HxCeton, aldehyde, 
phosphoreumCác loài este, các sunfit không phải 
PseudomonasVibrionaceaeCác H2STMA, H2SNH3, các acid: 
vi khuẩn gây hỏng hiếu khí acetic, butyric và propionic 


Bảng 2.6. Cơ chất và các hợp chất gây biến mùi do vi khuẩn sinh ra trong 
quá trình ươn hỏng của cá 


Các hợp chất sinh ra do 


Số EhHP hoạt động của vi khuẩn 
TMAOC›ysteineMethionineCarbohydrat . .. 

h ` x : : (CH3)2SAcetat, CO2, 
và lactatInosine, [MPCác acid amin : Ƒ 

— PIN H2OHypoxanthineCác 
(glycine, serine, leucine)Các acid amin, 
trê este, cefton, 
aldehydeNH3 


Trước tiên vi khuẩn hiếu khí sử dụng nguồn năng lượng carbohydrate và 
lactate để phát triển tạo thành CO2 và H2O. Kết quả của tiến trình này 
làm giảm thế oxy hóa khử trên bề mặt sản phẩm. Dưới điều kiện này, vi 
khuẩn yếm khí (Alteromonas putrefacien, Enterobacteriaceae) phát triển 
khử TMAO thành TMA theo bởi các phản ứỨng sinh hóa: 


Sơ ca II? — T1 FlaCcrra 3 


xa+©$t t6öxxra =Srar: CC — C12 cEiir r3 


Sản phẩm tạo thành cuối cùng là TMA tạo mùi vị xấu cho cá. 


Bước tiếp theo trong suốt quá trình ươn hỏng do vi sinh vật ở cá là sự 
phân hủy amino acid, cơ chế diễn ra như sau: 


CH;CHOHCOOH+ (CH;);NO _ THA0 mứt CH, COCOOH + (CH:»N +HạO 


.x1t lactic TIƯAO Đynivate TMA 
CH;:COCOOH + (CH;)NO + HạO —————> CH:COOH + (CH:;):N + CO¿ + HạO 
Đyrivate T[ƯAO aXIt acEtic TA 


Chỉ có một lượng nhỏ NH3 tạo thành trong giai đoạn tự phân giải nhưng 
phần lớn được tạo thành từ sự phân hủy các acid amin. 


Ở cá nhám, lượng NH3 tạo thành trong suốt giai đoạn bảo quản rất lớn 
bởi vì hàm lƯỢng urê trong thịt cá nhám rất cao, thành phần này bị phân 
hủy dưới tác dụng của vi khuẩn sản sinh enzym urease tạo thành CO2 và 
NH3 theo phản ứng: 


^^ - CCEI2 -— CCET: ¬Ð) - CCCÐCÐEZ Jesaaaae« cseilatie,  TtCCE1„ — C'CO — CCCOCOEI + ĐỊEIs 
T>ec=r©czzvlase cx-cctc-=cicli Thecar©czzvla=e 


T+CC”EH2 — CCCDC DĐ ET -L ĐỊE12 
=azrit tếc> 


TMA, NH3, amin được gọi chung là tổng nitơ bazơ bay hơi (TVB), 
thường được sử dụng như chỉ tiêu hóa học để đánh giá chất lượng cá 
(chủ yếu là TMA). Giới hạn cho phép TVB-N/100g ở cá bảo quản lạnh 
là 30-35møg. Ở cá tươi hàm lượng TMA chiếm rất thấp. Sau thời gian 
bảo quản, vi khuẩn khử TMAO tạo thành TMA làm cho cá bị ươn hỏng. 
TMA là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá mức đỘ tươi của cá. Chất lượng cá 


bảo quản lạnh được gọi là tốt khi hàm lượng TMA-N/100g <1,5mg, 10- 
15mg TMA-N/100g là giới hạn cho phép với người tiêu dùng. 


Vi khuẩn phân hủy acid amin có chứa lưu huỳnh như cysteine, methionine 
tạo thành H2S, CH3-SH (methyl mercaptane) và (CH3)2S 
dimethylsulphide. Các hợp chất bay hơi này tạo mùi vị xấu cho sản 
phẩm, ngay cả ở liều lượng rất thấp (ppb), làm giảm giá trị cảm quan 
của sản phẩm. 


Các loài giáp xác thường rất nhạy cảm với vi sinh vật gây ươn hỏng so 
với cá do có chứa hàm lượng phi protein cao. Khi hàm lượng arginine 
phosphate cao, nó có thể bị dephosphorylate bởi phản ứng tự phân. Vi 
khuẩn có thể phân hủy arginine thành ornithine. Sau đó ornithine tiếp tục 
bị decarboxylate tạo thành hợp chất putrescine tạo mùi vị xấu cho sản 
phẩm. 


Bảo quản cá trong điều kiện yếm khí một thời gian dài, kết quả vi khuẩn 
phân hủy các acid amin tạo sản phẩm NH3. Loài vi khuẩn hoạt động 
trong điều kiện ky khí bắt buộc là Fusobacterium. SỰ phát triển của 
chúng chỉ xảy ra Ở cá ươn hỏng. 


Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển cỦa vi sinh vật 


Các yếu tố bên trong 


Các nhân tố bên trong có liên quan trực tiếp đến chất lượng của cá. Các 
nhân tố này bao gồm các đặc tính hóa học và vật lý của cá như pH, độ 
hoạt động của nước, thế oxy hóa khử (Eh), thành phần, các chất kháng vi 
khuẩn tự nhiên và cấu trúc sinh học. 


a.pH 


Nhiều loài vi sinh có thể phát triển khi giá trị pH thay đổi trong phạm vi 
rộng. pH giới hạn cho sự phát triển của vi sinh vật thay đổi từ 1-11. pH 


tối ưu cho hầu hết các loài vi sinh vật phát triển khoảng 7,0. Sự phát 
triển của vi sinh vật ở giá trị pH khác nhau, cho trong bảng sau: 


Bảng 2.7. pH tối Ưu và giới hạn pH cho sự phát triển của vi sinh vật 


pHVi sinh vật Min. Opt. Max. 
Vi khuẩn 4,4 7,0 9,8 
Nấm men 1,5 4,0— 6,0 90 
Nấm mốc 1,5 7,0 11,0 


Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ. Vi khuẩn chịu axit nhƯ vi 
khuẩn axit lactic, axit acetic có thể phát triển Ởở pH < 4,4. pH tối ưu cho 
sự phát triển của acid acetic trong khoảng 5,4-6,3 và của acid lactic từ 
5,5-6,0. Vi khuẩn bazơ có thể phát triển ở môi trường pH kiềm. Vibrio 
parahaemolyticus phát triển ở khoảng pH từ 4,8-11,0 và Enterococcus phát 
triển ở khoảng pH từ 4,8-10,6. 


b. ĐỘ hoạt động của nước (aw) 

Nước cần cho quá trình phát triển và trao đổi chất của vi sinh vật. Thông 
số quan trọng nhất dùng để đo lường nước là độ hoạt động của nước 
(aw). 

Độ hoạt động của nước trong thực phẩm là tỈ số giữa áp suất hóa hơi 
riêng phần của nƯớc trong thực phẩm (P) và áp suất hóa hơi riêng phần 
của nƯỚc tỉnh khiết (Po) ở cùng nhiệt đỘ. 


aw = P/Po 


Giảm độ hoạt động của nước bằng cách giảm áp suất hóa hơi của thực 
phẩm. Điều này có thể thực hiện bằng cách cho bay hơi một phần nước 
hoặc bổ sung thêm các chất tan vào sản phẩm. Sự phát triển của các 

nhóm vi sinh vật khác nhau bị giới hạn bởi độ hoạt động của nước thấp. 


Bảng 2.8. aw thấp nhất cho sự phát triển của vi sinh vật 


Vi sinh vật aw thấp nhấp 
Vi khuẩn gram âmgram dương 0,950,91 
Nấm mốc 0,80 

Nấm men 0,88 


Tuy nhiên có một vài loại vi sinh vật đặc hiệu trong quá trình bảo quản 
cá có thể phát triển ở độ hoạt động của nước thấp. Có 3 dạng chủ yếu là 
dạng ưa muối, ưa khô và thẩm thấu. Dạng ưa muối không thể phát triển 
trong môi trường không muối và yêu cầu cung cấp lượng muối thường 
xuyên cho sự phát triển. Chúng thường là loại vi khuẩn có khả năng 
kháng muối cao hơn các loại vi sinh vật khác (độ hoạt động của nước 
thấp nhất aw = 0,75). Loại vi khuẩn ưa khô được định nghĩa là loại vi 
khuẩn có khả năng phát triển rất nhanh dưới điều kiện khô ở aw = 0,85 
(độ hoạt động của nước thấp nhất aw = 0,6). Vi sinh vật ưa khô được 
biết đó là các loại nấm mốc và nấm men. 


Vi sinh vật thẩm thấu có khả năng phát triển trong môi trường có áp suất 
thẩm thấu cao. Dạng thường được ứng dụng nhất là nấm men kháng 
đường, aw cần thiết cho sự phát triển giống với vi khuẩn thẩm thấu (aw 
thấp nhất = 0,6). 


Cá, giáp xác và các loài thân mềm thường có aw > 0,98. 
c. Điện thế oxy hóa khử (Eh) 


Vi sinh vật có ảnh hưởng đến thế oxy hóa khử của cá trong suốt quá trình 
phát triển. Đặc biệt xảy ra với vi khuẩn hiếu khí, khi vi khuẩn này phát 
triển làm cho Eh của cá giảm xuống thấp. Với vi khuẩn ky khí, hiện 
tượng này xảy ra không đáng kể. Khi vi khuẩn hiếu khí phát triển nó sẽ 
lấy hết O2 trong cá, làm cho Eh giảm xuống thấp. Kết quả làm cho môi 
trường trở nên thiếu chất oxy hóa và giàu chất khử. 


Vi sinh vật phát triển ở giá trị Eh cao được gọi là vi sinh vật hiếu khí bắt 
buộc và những loài khác phát triển ở giá trị Eh thấp được gọi là vi sinh 
vật ky khí bắt buộc. Khác với vi sinh vật hiếu khí và ky khí bắt buộc, vi 
sinh vật ky khí không bắt buộc có thể phát triển ở cả giá trị Eh cao và 
thấp bởi vì chúng có hệ điều khiển bằng cách đóng hoặc mở van để làm 
tăng hoặc giảm Eh hoặc có sự hiện diện hay không có sự hiện diện của 
OXY. 


* Vi khuẩn hiếu khí bắt buộc 


Vi khuẩn hiếu khí bắt buộc trong cá bao gồm Pseudomonas spp.., 
Acinetobacter-Moraxella spp., micrococci và một vài loài thuộc nhóm 
Bacillus spp., sử dụng oxy như là chất nhận điện tử trong quá trình hô 
hấp. Chúng có thể phân giải protein và lipid tạo sản phẩm cuối cùng là 
CO2 và H2O. Chúng thường phát triển trên bề mặt của cá nguyên con và 
cá philê khi môi trường có đầy đủ oxy. 


* Vi khuẩn ky khí bắt buộc 


Clostridia chỉ có thể phát triển với thế oxy hóa khử thấp (-300mv) và một 
số loài khác chỉ có thể phát triển trong điều kiện không có oxy. Giá trị Eh 
tối đa mà vi khuẩn ky khí phát triển từ +30 đến -250 mv. Một số loài vi 
khuẩn ky khí có thể phát triển ở thế oxy hóa khử cao hơn nhưng trong 
môi trường không có oxy tốt hơn là có sự hiện diện của oxy. Vi khuẩn ky 
khí không sinh bào tử như Bacteroides thường không chịu được với thế 
oxy hóa khử cao, trong khi các loài clostridia có thể sống sót một thời gian 


dài ở thế oxy hóa khử cao (+110 mv) trong sự hiện diện của oxy và đôi 
khi cũng phát triển ở thế oxy hóa khử cao (+370 my) trong điều kiện 
không có oxy. Vi sinh vật ky khí bắt buộc thƯờng phát triển nhiều nhất ở 
phần trong của cá chưa chế biến. 


Cá mới vừa đánh bắt, Eh trong mô cơ cá luôn luôn dương (+200 đến +300 
my). Trong suốt quá trình bảo quản, Eh giảm nhanh và còn lại ở mức rất 
thấp, Eh âm trong suốt quá trình ươn hồng (- 300 đến - 400 my). 


Có mối quan hệ rất gần giữa Eh và sự hiện diện của TMAO. Ví dụ ở cá 
tuyết, Eh trong mô cơ giảm cùng với sự khử TMAO thành TMA. Ở cá 
muối, vi khuẩn khử TMAO bị ức chế nhờ aw thấp, vì vậy TMAO dao 
động không lớn, Eh thay đổi không đáng kể và vẫn duy trì giá trị dương. 


* Vi khuẩn ky khí không bắt buộc 


Vi khuẩn ky khí không bắt buộc trong cá như Lactobacillaceae, 
Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae và vi khuẩn khử TMAO như 
Pseudomonas spp., Acinetobacter-Moraxella spp. có thể sử dụng oxy như 
chất nhận điện tử, nhưng trong điều kiện không có oxy chúng có thể 
nhận các điện tử khác như NO3-, SO42-, TMAO. Chúng có thể phát triển 
trên bề mặt và cả bên trong thịt cá, hoạt động phân giải protein và lipid. 
Sản phẩm của sự phân giải thường là các acid hữu cơ và TMA (trong 
trường hợp vi khuẩn khử TMAO). Chúng là các vi khuẩn rất quan trọng 
gây nên sự ươn hỏng thực phẩm. Mộit số loài ky khí không bắt buộc như 
Enterobacteriaceae là vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 


d. Giá trị dinh dưỡng của cá 

Để hoạt động và phát triển, vi sinh vật cần nước, nguồn năng lượng 
cacbon, nitơ, các loại khoáng và vitamin. Trạng thái tự nhiên và giá trị 
dinh dưỡng của cá sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng. 


* Nguồn năng lượng 


Carbohydrate (mono-, di-, và polysaccharide), các acid hữu cơ, các hợp 
chất rượu là nguồn năng lượng chính. Các acid amin, di-, tri-, polypeptide 


cũng có thể sử dụng nhƯ nguồn năng lượng. Hàm lượng carbohydrate 
trong cá và các loài giáp xác rất thấp (< 1%), động vật thân mềm chứa 
hàm lượng carbohydrate cao hơn (> 3%). 


* Nguồn nitƠ 


Vi sinh vật cần nitơ cho quá trình sinh tổng hợp của chúng. Chúng có thể 
sử dụng nguồn acid amin, peptide, nucleotide, urê, amoniac (hợp chất phi 
protein) và protein. Các thành phần này được tìm thấy trong cá, giáp xác 
và động vật thân mềm. 


* Khoáng 


Khoáng có vai trò trong việc thay đổi chức năng tế bào. Khoáng hiện diện 
trong cá dưới dạng muối. Loại và lượng khoáng khác nhau tùy thuỘc vào 
loại cá và thường thay đổi theo mùa. 


* Vitamin 


Một số vi sinh vật không thể sản xuất vitamin (auxotrophics), sự phát 
triển của chúng dựa trên sự hiện diện của một hay nhiều vitamin có sẵn 
trong cá. Vi khuẩn gram dương cần nhiều vitamin B hơn vi khuẩn gram 
âm. Nhìn chung, thịt cá là nguồn cung cấp tỐt vitamin nhóm B. Vitamin A 
và D có nhiều trong loài cá béo. 


e. Sự hiện diện của chất kháng vi sinh vật tự nhiên 


Chất nhớt trên da cá có chứa một lượng lysozyme giúp kích thích murein, 
là thành phần chính của vách tế bào vi khuẩn gram dương. Vách tế bào vi 
khuẩn gram âm bao gồm 2 lớp màng ngoài (lipo-protein và lipo- 
polysaccharide), giúp bảo vệ lớp murein bên trong chống lại tác động của 
lysozyme, mặc dù một vài loại vi khuẩn gram âm như Enterobacteriaceae 
nhạy cảm với lysozyme. 


f. Cấu trúc sinh học 


Da và màng bụng cỦa cá, vỏ của các loài giáp xác, màng ngoài của động 
vật thân mềm có cấu trúc sinh học có tác dụng bảo vệ, chống lại sự xâm 
nhập của vi khuẩn vào bên trong tế bào, giúp ngăn cản sự ươn hỏng. 


Các nhân tố bên ngoài 


Các nhân tố môi trường bao gồm các đặc tính vật lý và hóa học của môi 
trường bảo quản cá. 


a. Nhiệt độ 

Nhiệt độ là yếu tố môi trường quan trọng nhất có ảnh hưởng đến sự tồn 
tại và phát triển của vi sinh vật. Có 3 nhóm vi sinh vật chính phát triển Ởở 
các khoảng nhiệt độ khác nhau bao gồm: vi khuẩn chịu nhiệt, chịu ấm và 
chịu lạnh. 


Bảng 2.9. Sự phát triển của vi sinh vật ở các khoảng nhiệt độ khác nhau 


Nhóm VSV 
Nhiệt độ (oC) 


Min. Opt. Max. 


Chịu lạnh -18 10 20 


Chịu ấm 5 30 - 37 50 


Chịu nhiệt 37 DĐ 70 


b. Độ ẩm tương đối (R.H.) 


Độ hoạt động của nước (aw) có liên quan đến độ ẩm tương đối cân 
bằng (ERH) 


ERH (%) = aw. 100 


Cần phải điều khiển độ ẩm tương đối cân bằng trong sản phẩm một 
cách nghiêm ngặt để tránh sự hút hoặc mất nước do sự bay hơi. 


c. Sự hiện diện loại và nồng đỘ khí trong môi trường 


Thay thế không khí bằng một hoặc nhiều loại khí khác (O2, CO2, N2) sẽ 
có ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. 


Sự oxy hóa chất béo 
Trong lipid cá có một lượng lớn acid béo cao không no có nhiều nối đôi 
nên chúng rất nhạy cảm với quá trình oxy hóa bởi cơ chế tự xúc tác. 


Biến đổi xảy ra quan trọng nhất trong chất béo của cá là tiến trình oxy 
hóa hóa học. 


Sự oxy hóa hóa học (tự oxy hóa) 
- Giai đoạn khởi đầu 
RH Ro (gốc tự do) 


(chất béo chưa bão hòa) 


Bước khởi đầu có thể được tăng cường dưới tác dụng của nguồn năng 
lượng như khi gia nhiệt hoặc chiếu sáng (đặc biệt là nguồn ánh sáng 
UV), các hợp chất hữu cơ, vô cơ (thường tìm thấy dưới dạng muối Fe và 
Cu) là chất xúc tác rất nhạy cảm vì vậy có ảnh hưởng rất mạnh, kích 
thích quá trình oxy hóa xảy ra. 


- Giai đoạn lan truyền 


N00 + HO ®# ý 00+ ƠNH 


Ro 


Cơ chế của sự phân hủy hydroperoxide chưa được biết rõ, nhưng có một 
vài sự phân hủy hydroperoxide tạo thành aldehyde và ketone mà không 
cần sự phân cắt chuỗi cacbon. Các hợp chất tạo thành mùi vị xấu cho sản 
phẩm được hình thành sau khi chuỗi cacbon bị phân cắt. Các thành phần 
này sau khi phân cắt tạo thành các hợp chất hòa tan trong nước, sau đó có 
thể bị phân giải dưới tác dụng của vi sinh vật tạo thành CO2 và H2O. 


- Giai đoạn kết thúc 


Re + Óœ_—_—_—__D „ ROQ? (gốc peroxy) 
ROO° + RH ____ y R° + ROOH (hydroperozide) 


Sự tạo thành gốc tự do do hoạt động cỦa enzym 


Dạng phân giải lipid này liên quan đến cả 2 quá trình thủy phân lipid và 
sự phân hủy acid béo do hoạt động của enzym lipoxidase. Quá trình thủy 
phân lipid gây ra do vi sinh vật hoặc enzym lipase nội tại. Bước đầu tiên 
của phản ứng này là sự thủy phân triglyceride tạo thành glycerol và các 
acid béo tự do. Trong suốt thời gian bảo quản lạnh cá, sự thủy phân xảy 


ra do enzym trong nỘi tạng cá không quan trọng, lượng acid béo tự do 
hình thành trong suốt giai đoạn bảo quản khi nhiệt độ bảo quản gia tăng. 
Tuy nhiên, không có mối liên hệ giữa hàm lượng acid béo tự do và mức 
độ tạo thành gốc tự do. Cơ chế của sự phân hủy acid béo tự do chưa 
được biết rõ. Một sỐ vi sinh vật sản xuất enzym lipoxydase kích thích 
chuỗi acid béo phản ứng với oxy tạo sản phẩm hydroperoxide, hợp chất 
này dễ dàng bị phân cắt tạo thành aldehyde và ketone tạo mùi vị xấu cho 
sản phẩm. 


Kỹ thuật lạnh đôngthủysản — - 
KỸ THUẬT LẠNH ĐÔNG THỦY SẢN 


Lạnh đông 


Mục đích của quá trình lạnh đông 


Mục đích của quá trình lạnh đông thủy sản là hạ nhiệt độ xuống thấp. Vì 
vậy làm chậm lại sự ươn hỏng và sản phẩm được tan giá sau thỜi gian 
bảo quản lạnh đông hầu như không bị thay đổi tính chất ban đầu của 
nguyên liệu tươi. 


Bảo quản lạnh và lạnh đông thường được áp dụng khi thủy sản xuất 
khẩu. Thủy sản lạnh đông xuất khẩu thường rất quan trọng với các 
nước đang phát triển do giá thành sản phẩm cao như tôm lạnh đông, 
mang lại thu nhập có giá trị cao so với các loại sản phẩm thực phẩm khác 
tiêu thụ nội địa. 


Tiến trình lạnh đông 


Thủy sản chiếm khoảng 75% trọng lượng nước. Lạnh đông là tiến trình 
chuyển đổi hầu hết lượng nước trong cá thành nước đá. Nước trong thủy 
sản là dạng chất hòa tan và dạng keo. Điểm lạnh đông hạ xuống dưới 
0oC. Điểm lạnh đông phụ thuộc vào nồng độ chất hòa tan trong dung 
dịch. Điểm lạnh đông tiêu biểu của thủy sản là -1oC đến -2oC. Trong 
suốt quá trình lạnh đông, nước dần dần chuyển đổi thành nước đá, nồng 
độ muối hữu cơ và vô cơ hòa tan tăng lên, điểm lạnh đông tiếp tục hạ 
thấp. Ngay cả ở nhiệt độ -25oC, chỉ có 90 đến 95% nước thực sự đóng 
băng. Lượng nước này không bao gồm nước liên kết (nghĩa là nước liên 
kết hóa học với những phần tử đặc biệt như carbonyl, nhóm amino của 
protein và liên kết hydro). Vì vậy không bao giờ có điểm lạnh đông cố 
định. Tuy nhiên, phần lớn nước (khoảng 75-80%) được đông kết ở nhiệt 
độ -1oC và -5oC. Khoảng nhiệt độ này được gọi là điểm tới hạn hay 
vùng lạnh đồng. 


Trong suốt giai đoạn đầu của quá trình làm lạnh, nhiệt độ giảm nhanh 
xuống dưới điểm lạnh đông của nước (0oC). Khi đó lượng nhiệt yêu cầu 
tách ra lớn trong giai đoạn 2 để chuyển lượng lớn nước liên kết thành 
nước đá, sự thay đổi nhiệt đỘ rất ít và giai đoạn này được gọi là giai 
đoạn ngưng nhiệt. Có khoảng 3/4 nước được chuyển đổi tạo thành nước 
đá, nhiệt độ một lần nữa bắt đầu giảm và trong suốt giai đoạn thứ 3 này 
hầu như lượng nước còn lại đóng băng. Một lượng nhỏ nhiệt đã được 
tách ra trong suốt giai đoạn 3 này. 


Nhiệt đô(°C) 


Giai đoạn 


'Ø 
) 
~.G 
~-=o Giai đoạn 
2 —=. 
. Giai đoạn 


Hình 4.1. Nhiệt độ và thời gian lạnh đông thủy sản 


Sự ươn hỏng tiếp tục giảm nhanh ở nhiệt độ dưới 0oC. Đây là điểm 
quan trọng để chuyển nhanh đến điểm tới hạn lạnh đông. Tuy nhiên, quá 
trình lạnh đông chậm cho kết quả sản phẩm có chất lượng kém và đây là 
nguyên nhân chính dẫn đến sự phân giải protein. 


Khi nhiệt độ của sản phẩm giảm xuống dưới 0oC, dung dịch đầu tiên 
được làm lạnh xuống nhanh, sau đó dung dịch bắt đầu kết tinh hoặc hình 
thành kết tủa và tinh thể nước đá hình thành ở giai đoạn 2. Đầu tiên có 
một ít phân tử, đó là nhỮng phân tử nhỏ của chất lơ lửng không hòa tan 


trong chất lỏng hoặc sự kết hợp ngẫu nhiên của các phân tử nước để tạo 
thành tinh thể nước đá theo tiêu chuẩn. 


Sang giai đoạn 2, các tinh thể lớn dần lên, lượng nhiệt tách ra chậm kết 
quả làm cho quá trình lạnh đông chậm lại, tinh thể đá hình thành với kích 
thước lớn hơn và số lượng ít hơn, có thể gây ra sự phá vỡ vách tế bào, 
kết quả làm mất chất dịch và làm thay đổi cấu trúc của sản phẩm khi tan 
giá. Ngược lại, lượng nhiệt tách ra nhanh là kết quả của quá trình lạnh 
đông nhanh, tạo ra số lượng lớn tinh thể nước đá nhỏ. Vì vậy giảm sự 
hao hụt chất dịch và sự phá vỡ vách tế bào. 


Tuy nhiên, vách tế bào của cá được xem như là lớp màng elastic để chống 
lại sự phá vỡ vách tế bào từ sự hình thành tinh thể nước đá lớn để giảm 
sự mất dịch khi tan giá cá lạnh đông. Thực tế, phần lớn lượng nước 
được liên kết trong cấu trúc của protein và sẽ không bị mất đi do sự rò rĩ 
khi tan giá. Lượng nước liên kết này có thể được xác định khi ép mô cơ 
cá tươi bằng tay và không thấy có chất lỏng thoát ra. 


Tuy nhiên, sự tan giá của bất kỳ loại sản phẩm cá nào cũng có sự mất 
chất dịch từ phần thịt cá, được giải thích thông qua sự phân giải protein 
trong suốt tiến trình lạnh đông gây nên sự biến đổi protein làm mất khả 
năng liên kết nước. Sự phân giải protein dựa trên nồng đỘ enzym (và các 
thành phần khác) và nhiệt đỘ. Sự gia tăng nồng đỘ enzym làm gia tăng 
tốc độ phân giải. Sự phân giải này sẽ giảm khi nhiệt độ hạ thấp. Dĩ 
nhiên, khi nhiệt độ hạ thấp, một lượng nước lớn sẽ chuyển thành nước 
đá và nồng đỘ của enzym trong dung dịch tăng lên. Vì vậy dưới điểm 
lạnh đông của nước, nồng độ và nhiệt độ có mối quan hệ rất gần nhau. 


Khoảng nhiệt độ tối ưu cho quá trình phân giải protein tỪ -1oC đến -2oC. 
Vì vậy. để giảm sự rò rĩ chất dịch khi tan giá đến mức thấp nhất, thời 
gian để nhiệt độ sản phẩm nằm trong khoảng nhiệt độ này trong suốt 
quá trình lạnh đông phải càng ngắn càng tốt. Sự phân giải protein dẫn 
đến sự mất nước trong suốt quá trình bảo quản lạnh đông. 


Lạnh đông nhanh là dạng phổ biến, được ứng dụng rộng rãi trong hầu 
hết các tiến trình lạnh đông thực phẩm. Trong lạnh đông nhanh có khái 


niệm lạnh đông IQF hay còn gọi là lạnh đông rời. Lạnh đông nhanh rất 
khó để xác định. Mặc dù ở Anh đã có đề nghị rằng tất cả các loài cá nên 
giảm nhiệt độ từ 0oC đến -5oC trong 2 giờ hoặc ít hơn. Tuy nhiên, 2 giỜ 
vẫn bị xem là thời gian quá dài cho các sản phẩm. 


Như đã chỉ ra ở trên, sự hạ thấp nhiệt độ làm giảm tốc độ phản ứng. 
Hơn thế nữa, khi lượng nước trong cá đông đặc nó sẽ trở nên dạng liên 
kết. Vì vậy giảm độ hoạt động củỦa nƯỚc (aw) và cũng giảm được sự 
phát triển của vi khuẩn. Vì vậy có thể nói rằng tiến trình lạnh đông trong 
bảo quản cá là sự kết hợp của sự giảm nhiệt độ và hạ thấp độ hoạt 
động của nƯớc. 


Các dạng thiết bị lạnh đông 


Có 3 phương pháp cơ bản được ứng dụng cho quá trình lạnh đông cá. 
Việc lựa chọn phương pháp nào sẽ dựa trên giá thành, chức năng và tính 
khả thi phụ thuộc vào một số nhân tố và loại sản phẩm. 3 phương pháp 
đó là: 


1. Lạnh đông bằng không khí: ở đây không khí lạnh được thổi qua liên 
tục trên sản phẩm 


2. Lạnh đông dạng đĩa hay lạnh đông tiếp xúc: sản phẩm được đặt tiếp 
xúc với lỗ rỗng đĩa thiết bị lạnh đông bằng kim loại mà ở đó chất lỏng 
làm lạnh được đưa ngang qua. 


3. Lạnh đông dạng phun hoặc ngâm vào dung dịch: sản phẩm được đặt 
trực tiếp với chất lỏng làm lạnh 


Tất cả 3 dạng lạnh đông trên được ứng dụng trong quá trình lạnh đông 
sản phẩm cả trong nhà máy chế biến và trên tàu đánh bắt. 


Lạnh đông dạng khí thổi (đông gió) 


Ưu điểm lớn nhất của thiết bị lạnh đông dạng khí thổi là tính linh hoạt 
của nó. Nó có thể thích ứng với sự thay đổi hình dạng bất thường của 
sản phẩm. Khi sản phẩm có hình dạng và kích thước thay đổi trong 
phạm vi rộng, lạnh đông dạng khí thổi được chọn là tốt nhất. Tuy nhiên, 
vì tính linh động này mà nó thƯờng gây khó khăn cho người sử dụng vì 
không thể biết được ứng dụng chính xác của nó. Thiết bị này dễ dàng sử 
dụng nhưng tính chính xác và hiệu quả không cao. 


Sản phẩm có thể lạnh đông trong thời gian thích hợp, tốc độ dòng thổi 
của không khí nên đạt ở mức cân bằng cao. Để đạt được tốc độ lạnh 
đồng nhất sau khi qua thiết bị lạnh đông, dòng không khí thổi vào yêu 


~ 


cầu phải giống nhau trên mỗi con cá và mỗi bao gói. 


Tốc độ không khí thổi 5 m/s thường được áp dụng cho hầu hết các dạng 
lạnh đông bằng khí thổi. 


Vận tốc khí thôi (m/s) 


£of 8UCk Ai£f 
8L ^ST £fnEEZERS 


Thời gian lanh đồng 


Hình 4.2. Mối quan hệ giữa thời gian lạnh đông với tốc độ không khí 
trong thiết bị lạnh đông bằng khí thổi 


Thiết bị lạnh đông khí thổi liên tục có thể điều chỉnh tốc độ khí thổi vào 
khi vượt quá giá trị cho phép. Tốc độ dòng khí thổi cao, khoảng 10 - 15 


m⁄s có thể mang lại giá trị kinh tế cao cho thiết bị lạnh đông dạng liên 
tỤc. 


Nhược điểm của thiết bị lạnh đông dạng khí thổi là tính không hiệu quả 
và dòng khí thổi vào không đồng nhất trên sản phẩm. 


Hình 4.3. TỦ đông gió 


Hình 4.3 mô tả dạng thiết bị lạnh đông dạng khí thổi. Không khí lạnh 
chuyển động từ phía sau tới và trở lại dàn lạnh ở khoảng trống phía 
dưới. TỦ gồm nhiều mô đun độc lập với nhau, nhờ đó có thể điều chỉnh 
năng suất lạnh của nó dễ dàng. 


Lạnh đông dạng đĩa (tiếp xúc) 


Lạnh đông dạng đĩa được ứng dụng cho lạnh đông cá khối (block) nhưng 
nó không linh hoạt như dạng khí thổi. Thiết bị có thể là dạng đứng hoặc 


nằm ngang tùy theo cách sắp xếp của đĩa. Các đĩa được làm bằng nhôm, 
dạng cắt ngang, sắp xếp thành hàng và chất lỏng làm lạnh sẽ đi qua đó. 
Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra ngang qua mặt trên và mặt dưới của đĩa. 
Quá trình lạnh đông được hình thành nhờ sự tiếp xúc trực tiếp giỮa đĩa 
lạnh và sản phẩm. 


Kích cỡ tối đa của khối sản phẩm ứng dụng trong phương pháp này 
thường là 1,07 mm x 535 mm. Tuy nhiên, kích cỡ của khối sản phẩm có 
thể thay đổi tùy theo sản phẩm và bề dày của khối sản phẩm có thể thay 
đổi dao động trong khoảng từ 25 đến 130 mm. Kích cỡ của khối sản 
phẩm được chọn lựa phụ thuộc vào loại cá đem đi lạnh đông. 


* Ảnh hưởng của mức độ tiếp xúc các bề mặt truyền nhiệt trong tủ đông 
tiếp xúc 

Mức độ tiếp xúc và khả năng truyền nhiệt từ thực phẩm vào dàn lạnh 
giảm do: 


e Nhiệt truyền qua nhiều lớp kim loại 

e Các bề mặt tiếp xúc không phẳng 

e Kích thước, hình dạng các khuôn đựng thực phẩm không đúng tiêu 
chuẩn 

e Chiều cao khuôn và bề dày sản phẩm khác nhau 

« SỰ ép nén không đạt yêu cầu 


[missing_resource: .png] 


[missing_resource: .png] 


Hình 4.4. TỦ đông tiếp xúc và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp 
xúc, truyền nhiỆt trong tủ đông tiếp xúc 


Biện pháp khắc phục: 


Để tăng khả năng truyền nhiệt của thực phẩm trong tủ đông tiếp xúc có 
thể áp dụng các biện pháp: 


- Thay khay đựng khuôn bằng khung ghép khuôn 
- Dùng thép không rỈ làm khuôn 


- Sử dụng các khuôn có kích thước phù hợp với sản phẩm trong khuôn, 
không để dư thể tích khuôn khi sản phẩm đã đóng băng 


- Dùng nắp đậy khuôn phù hợp 


- Đảm bảo lực ép nén đều và đủ cho dàn lạnh 


Lạnh đông dạng phun và ngâm thẩm thấu 


Đây là loại thiết bị thường được ứng dụng để cấp đông sản phẩm IQF. 
Dạng thiết bị lạnh đông này ít được sử dụng rộng rãi trong công nghệ 
chế biến cá lạnh đông mà chỉ thường được sử dụng để lạnh đông các 
sản phẩm đặc biệt hoặc sản phẩm có giá trị kinh tẾ cao. 


a. Cấp đông dạng ngâm thẩm thấu 


Sử dụng phương pháp cấp đông dạng ngâm phải đảm bảo sự tiếp xúc 
tỐt giữa bề mặt cá và môi trường lạnh đông để đảm bảo quá trình truyền 
nhiệt xảy ra được tốt. Môi trường lạnh đông thường sử dụng là dung 
dịch muối NaCl, có điểm eutectic là -21,2oC. Để đạt được điểm lạnh 
đông này, nhiệt độ nước muối khoảng -15oC được ứng dụng cho tiến 
trình lạnh đông. Trong suốt quá trình vận chuyển sản phẩm đến kho bảo 
quản, nhiệt độ sản phẩm phải được giữ ở mức càng thấp càng tỐt. 


Lạnh đông cá ngừ lớn trong dung dịch nước muối có thể kéo dài đến 3 
ngày để đạt được quá trình lạnh đông hoàn toàn. Sử dụng thiết bị lạnh 
đông dạng khí thổi ở nhiệt độ càng thấp càng tốt từ -50oC đến -60oC, 
thời gian lạnh đông ít hơn 24 giờ. Lạnh đông trong dung dịch nước muối 
trước kia được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp lạnh đông cá, ngày 


nay phương pháp lạnh đông này đã được thay thế bằng phương pháp 
lạnh đông dạng khí thổi. 


b. Lạnh đông dạng phun (cấp đông băng chuyền) 


Lạnh đông dạng phun cũng giống như lạnh đông dạng hỗn hợp trong ống 
sinh hàn. Tốc độ lạnh đông bằng phương pháp. lạnh đông hỗn hợp trong 
ống sinh hàn rất nhanh nhỜ sự tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. Trong 
phương pháp này, hơi lạnh được phun vào sản phẩm và nhiệt tách ra làm 
thay đổi trạng thái môi trường lạnh. 


*CO 


Với phương pháp lạnh đông này oxyt carbon lỏng được phun trên sản 
phẩm ngang qua các Ống trên băng tải, phía dưới có các vòi phun. CO sẽ 
thay đổi trạng thái khi ngang qua các vòi phun và hấp thụ một lượng 
nhiệt lớn. Kết quả làm cho sản phẩm lạnh xuống nhanh. Trong một số 
hệ thống, các lớp CO rắn (nước đá khô) được đặt nằm dưới băng tải và 
sản phẩm được đặt nằm phía trên. CO lỏng sau đó được phun trên đầu; 
sự thăng hoa của nước đá khô xảy ra ở nhiệt độ -78oC, có thể làm lạnh 
đông xuống ít nhất -75oC. Quá trình lạnh đông xảy ra trong nhỮng trường 
hợp này rất nhanh và sự mất dịch sẽ giảm xuống ít hơn 1%. 


* N2 lỏng 


Trong trường hợp lạnh đông bằng N2 lỏng, khí hóa lỏng được phun lên 
sản phẩm thổi ngang qua băng tải đang chuyển động. Khí N2 đi ngược 
chiều với băng tải. Vì vậy cá nên được làm lạnh sơ bộ trước khi đưa đến 
phun N2 lỏng. Ở áp suất bình thường, nitƠơ lỏng sôi Ởở -196oC, vì vậy nó 
cần được làm lạnh sơ bộ xuống trong đường Ống trước để tránh cho sản 
phẩm bị nức ra do quá trình làm lạnh xuống quá nhanh (tức thời). Sau khi 
phun, sản phẩm cần phải được để ổn định trước khi đưa ra khỏi băng tải 
của phòng lạnh đông. Điều này có thể do ảnh hưởng của sự chênh lệch 
nhiệt độ từ môi trường bên ngoài với nhiệt độ tâm sản phẩm để đưa đến 
trạng thái cân bằng. Sản phẩm sau khi đạt đến trạng thái cân bằng hoàn 
toàn được đưa đến phòng bảo quản lạnh. 


Cả CO và N2 cũng có thể sử dụng trong phương pháp lạnh đông bằng 
khí thổi với thiết bị lạnh đông dạng xoắn ốc. 


Xét về mặt kinh tế, các phương pháp lạnh đông được áp dụng để chế 
biến sản phẩm cá lạnh đông phải tạo ra được sản phẩm đảm bảo chất 
lượng, đáp Ứng yêu cầu người tiêu dùng. VD. Phương pháp lạnh đông 
dạng đĩa được sử dụng để lạnh đông cá dạng khối (block). Sử dụng bất 
kỳ dạng lạnh đông nào khác cho kết quả không đồng nhất ở các phía. 
Điều này dẫn đến giảm hiệu suất của tiến trình chế biến ở giai đoạn 
sau. Lạnh đông dạng khí thổi có thể ứng dụng cho mọi loại sản phẩm. 


Các dạng thiết bị lạnh đông băng chuyền 
© Lạnh đông băng chuyền xoắn 


Dạng thiết bị băng chuyền xoắn được biểu diễn ở hình 4.5 


"x- NHg= 


Xa 


Hình 4.5. TỦ đông băng chuyền xoắn 


Băng chuyền gồm nhiều thanh ghép đặt nằm ngang không song song với 
nhau. Phía ngoài có khoảng cách lớn hơn phía trong. Nhờ đó nó chuyển 


động xoắn dọc trên khung đỡ hình trụ. Băng chuyền vận chuyển sản 
phẩm chuyển động từ dưới lên trên, không khí lạnh chuyển động từ trên 
xuống dưới, trao đổi nhiệt với sản phẩm để thực hiện quá trình lạnh 
đông. 


- Lạnh đông dạng thẳng 


GO00 CONTACT 


POOR CONTACT 


Hình 4.6. TỦ đông băng chuyền thẳng 


Tủ đông được ghép tỪ nhỮng tấm cách nhiệt và được đặt trực tiếp trên 
nền nhà. Bên trong có băng chuyền thẳng chạy xuyên dọc tủ để vận 
chuyển sản phẩm. Dàn lạnh với quạt gió phía trên tạo ra dòng không khí 
lạnh thổi xuống bề mặt băng chuyền. Không khí lấy nhiệt của thực 
phẩm và đưa vào dàn lạnh. Băng chuyền vừa nâng đỡ thực phẩm vừa 
nhận nhiệt của thực phẩm để truyền vào không khí. 


Các tấm băng chuyền được tạo nên từ nhỮng móc liên kết, nhờ đó nó có 


thể chuyển động mềm dẻo, uốn lượn trên những con lăn, đồng thời cho 
không khí xuyên qua để tăng sự trao đổi nhiệt. 


Xử lý sản phẩm thủy sản sau lạnh đông 


Để kéo dài thỜi gian bảo quản, mạ băng và bao gói sản phẩm thủy sản 
lạnh đông rất cần thiết. 


Mạ băng 


Mạ băng có nghĩa là áo một lớp nước đá mỏng ở bề mặt ngoài của thỦy 
sản lạnh đông bằng cách p 


hun sương hoặc nhúng vào nước để tạo lớp nước đá mỏng trên bề mặt 
sản phẩm lạnh đông, đã được ứng dụng rộng rãi trong bảo quản sản 
phẩm lạnh đông thủy sản nhằm giúp bảo vệ sản phẩm tránh sự mất 
nước và oxy hóa. Lớp nước đá giúp ngăn cản hiện tượng thăng hoa và 
cũng hạn chế lượng không khí thổi ngang qua bề mặt của sản phẩm. Vì 
vậy sẽ giảm được tốc độ oxy hóa sản phẩm. Lượng nhiệt cần thiết cho 
tiến trình mạ băng cần được quan tâm và thủy sản có thể được làm lạnh 
sơ bộ trong phòng lạnh đông trước khi chuyển đến kho bảo quản. 


Trong quá trình mạ băng, bề mặt sản phẩm nhận thêm nhiệt vào và thỦy 
sản cần được tái đông trong tủ cấp đông trước khi chuyển đến kho bảo 
quản. Để tạo lớp băng đẹp và đồng đều trên bề mặt của thủy sản, quá 
trình mạ băng đòi hỏi phải được kiểm soát một cách chặt chẽ. 

a. Phương pháp mạ băng bằng cách nhúng vào thùng nước 

Mạ băng bằng cách này không được khuyến khích sử dụng vì: 

- Nhiệt độ ban đầu của nước có thể tương đối cao so với nhiệt độ bề 
mặt sản phẩm lạnh đông: nó được làm giảm xuống khi mạ băng tiếp 
diễn và vì thế chiều dày của lớp băng thay đổi. 

- Nước sẽ bẩn sau vài lần nhúng 


Nếu áp dụng mạ băng bằng phương pháp nhúng thì thùng chứa phải 
được cung cấp nước lạnh liên tục và vừa đủ với mức ống chảy tràn. 


Eillet lạnh đôngMứỨc nướcNước 0oCEillet lạnh đông sau khi mạ băng 


Hình 4.7. Thiết bị mạ băng nhúng dạng băng chuyền 
Để kiểm soát chiều dày lớp băng cần phải kiểm soát: 
- Mức nước: mức nước cao thì lớp băng dày hơn 

- Tốc độ băng chuyền: lớn cho lớp băng mỏng hơn 

b. Phương pháp mạ băng bằng cách phun sương 


Phương pháp mạ băng bằng cách phun là thích hợp, nhưng lại khó có 
được lớp băng đẹp, đồng đều. 


Để lớp băng đẹp và đồng đều: 


- Tốc độ băng chuyền không đổi sẽ đảm bảo thời gian vừa đúng trong 
vùng mạ băng 


- Phun tỪ trên xuống và từ dưới lên một lượng nước lạnh không đổi và 
mạ băng được cả phía trên lẫn phía dưới sản phẩm 


- Sự sắp xếp băng chuyền đôi làm cho thủy sản đổi bề mặt tạo ra lớp 
băng đều đặn 


- Các vách ngăn điều chỉnh có thể được dùng để sắp xếp lại các thủy sản 


chồng lên nhau trên băng chuyền. Vì thế, mỗi sản phẩm được lộ ra hoàn 
toàn. 


[missing_resource: .Dng] 


Hình 4.8. Thiết bị mạ băng có băng chuyền đôiBăng chuyềnVòi phunDây 
đai băng chuyền 


Các yếu tố ảnh hƯởng đến tỈ lệ mạ băng 


- Thời gian mạ băng 


- Nhiệt độ thủy sản 


Nhiệt độ nước mạ băng 
- Kích thước sản phẩm 


- Hình dạng sản phẩm 


Bao gói 


Sản phẩm nên được bao gói và hàn kín lại để ngăn chặn quá trình oxy 
hóa sản phẩm. Vật liệu được chọn lựa để bao gói cần phải có khả năng 
ngăn cản sự thẩm thấu hơi nước cao để ngăn chặn sự bốc hơi nước của 
cá trong suốt quá trình bảo quản. Vì vậy khi chọn lựa bao gói cần phải 
thích hợp cho mỗi loại sản phẩm. 


Bảo quản lạnh đông 


Nhiệt độ bảo quản 


Hạ nhiệt độ bảo quản xuống thấp có thể làm chậm lại sự hư hỏng của 
thủy sản lạnh đông do sự phân giải protein, biến đổi chất béo và sự mất 
nước. Nhiệt độ được đề nghị để bảo quản sản phẩm cá lạnh đông là 
-30oC, tối thiểu phải là -18oC. 


Các biến đổi xảy ra trong thời gian bảo quản sản phẩm lạnh đông 


a. Sự biến đổi protein 


Protein biến đổi trong suốt quá trình lạnh đông và bảo quản lạnh. Tốc độ 
phân hủy phụ thuốc rất lớn vào nhiệt đỘ. 


b. Biến đổi chất béo 


Mỡ cá giàu acid béo chưa bão hòa, vì vậy có thể bị oxy hóa nhanh chóng 
tạo mùi ôi khét trong suốt thời gian bảo quản. Có thể ngăn chặn sự oxy 

hóa chất béo của cá bằng cách mạ băng hoặc bao gói trong bao bì plastic 
có hút chân không. 


c. Sự biến đổi màu sắc 

Chất lượng của cá thƯờng được đánh giá bởi hình dạng bên ngoài, sự 
biến đổi màu sắc phải ở mức rất thấp, nếu không sẽ làm giảm chất 
lượng sản phẩm. 


Sự mất màu hồng ở các loài giáp xác là kết quả từ sự biến màu của hợp 
chất carotenoid. 


Bảo quản ở nhiệt độ thấp giúp làm chậm lại sự biến đổi protein, chất 
béo và màu säc. 

d. Sự biến đổi hàm lượng ẩm 

Khi cá mất nước nhiều trong quá trình bảo quản lạnh, bề mặt cá trở nên 


khô, mờ đục và xốp. Nếu tiến trình này kéo dài, phần nước nằm sâu bên 
trong cá cũng bị thâm ra đến khi cá xơ ra, nguyên liệu sẽ rất nhẹ. 


Ảnh hưởng của sự mất nước nghiêm trọng có thể nhìn thấy được khi 
trên bề mặt của cá bị sậm lại, trạng thái này gọi là “cháy lạnh”. Hiện 
tượng này chỉ thấy sau một thời gian dài bảo quản trong kho lạnh. 


Tan giá 


Tan giá là quá trình phục hồi trạng thái thực phẩm như trước khi lạnh 
đông. Trong quá trình tan giá xảy ra các hiện tượng nóng chảy nước đá và 
cấu trúc tế bào sản phẩm hút nước vào. 


Sản phẩm sau khi tan giá không thể có tính chất hoàn toàn giống như 
trước khi lạnh đông. Mức đỘ phục hồi trạng thái phụ thuộc vào quá trình 
lạnh đông, bảo quản và tan giá. 


Phương pháp tan giá có thể phân chia ra làm 2 nhóm 
- Nhiệt được phát ra trong phần thịt 


- Nhiệt được dẫn từ mặt ngoài vào tâm của khối sản phẩm 


Tan giá nhóm 1 


Các phương pháp tan giá nhóm này bao gồm nhiệt điện trường, nhiệt 
microwave và nhiệt điện trở. Sử dụng microwave làm tan giá cá nhanh 
hơn nhiệt điện trường và nhiệt điện trở. Tuy nhiên, nhiệt microwave có 
giá thành cao và năng lượng được hấp thụ trên bề mặt, một số vị trí trên 
sản phẩm bị quá nóng làm ảnh hưởng đến sản phẩm và bề mặt sản 
phẩm bị nấu chín. Tan giá bằng nhiệt điện trường, giá thành cao hơn 
nhưng chỉ mất khoảng 20% thời gian so với làm tan giá trong môi trường 
không khí hoặc tan giá chân không. 


Tan giá bằng điện trở đòi hỏi cá phải được làm ấm đến nhiệt độ khoảng 
—10oC, bằng cách ngâm trong nước. Trên nhiệt đỘ này cá được tan giá 
trong thiết bị dẫn nhiệt bằng cách đặt cá giữa 2 tấm kim loại, sự tiếp xúc 
nhiệt xảy ra và sự thay đổi dòng điện với hiệu điện thế thấp được ứng 
dụng. Sự phân cực của nước gây ra do sự thay đổi hướng lực điện 
trường và sự tạo ra năng lượng do ma sát làm cho cá nóng lên. Sự tiếp 
xúc xảy ra tốt khi khối cá đồng dạng với bề mặt dĩa. 


Tan giá bằng phương pháp điện có giá thành cao và cần có trình độ điều 
khiển cao. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng nguyên tắc sẽ cho sản phẩm cá 
tan giá có chất lượng tốt. Phương pháp này đòi hỏi thiết bị đắt tiền, và 
khó tránh hiện tượng quá nhiệt cho sản phẩm. 


Tan giá nhóm 2 


Các phƯơng pháp nhóm 2 có thể được phân chia làm các dạng: a) nước, 
b) hơi nước bảo hòa, c) đặt giữa các đĩa kim loại gia nhiệt 


Xét tính hiệu quả và yêu cầu trang thiết bị, năng lượng, tan giá trong bồn 
nước là phương pháp hầu như được ứng dụng nhiều nhất 


VD: Để làm tan giá 1 kg cá lạnh đông từ -20oC, lượng calories cần bằng 
với lượng calo để làm lạnh đông cá đến -20oC. 


Trong suốt quá trình lạnh đông, nhiệt độ cần phải hạ xuống đến -50oC 
đến khi toàn bộ chất lỏng đóng băng. Ở nhiệt độ -5oC, có khoảng 65- 
70% chất lỏng đóng băng tạo thành nước đá. Ở giai đoạn này cần lượng 
calories cao nhất để nước đóng băng và giai đoạn này chiếm phần lớn 
thời gian của tiến trình lạnh đông. 


Quá trình tan giá cũng cần một lượng năng lượng nhưng mất thời gian 
dài hơn. 


Có thể quan sát thấy thời gian tan giá dài hơn 2 đến 3 lần thời gian lạnh 
đông. Điều này dẫn đến khả năng truyền nhiệt của cá tuyết lạnh đông 
khoảng 1,6 kcal/0oC và của cá tuyết tươi khoảng 0,5 kcal/0oC. 


Nhiệt được truyền từ bên ngoài vào thịt cá, phần ngoài sẽ tan giá trước 
và nhiệt truyền ngang qua lớp nƯớc đá đã tan giá giảm xuống 1/3. Kết 
quả là cần thời gian dài hơn gấp 3 lần để lượng nhiệt đi qua lớp nước đã 
tan giá, đi vào lớp cá bên trong vẫn còn lạnh đông. Tác nhân này tăng dần 
lên đến khi cá được tan giá hoàn toàn. 


Hình 4.9. Tiến trình lạnh đông và tan giá cá tuyết dạng khối dày 100 
mmmn 


Nhiệt được truyền từ môi trường khác đến cá và khả năng dẫn nhiệt của 
nước cao hơn không khí gấp 25 lần. Điều này cho thấy răng dùng nước 
như môi trường dẫn nhiệt tốt. 


Trong suốt quá trình tan giá, vấn đề cần quan tâm là một phần cá bị quá 


nhiệt. Sau khi tan giá, nếu nhiệt độ môi trường tiếp xúc quá cao (hằng số 
nhiệt độ của nước trên 18oC) sẽ làm cho thịt cá bị “cháy'. 


Tan giá trong nƯỚc 
a. Tan giá dưới dòng nước chảy 


Khối cá được đặt vào trong bồn nước chảy (nhiệt độ nước vòi), để qua 
đêm và cá sẽ được tan giá sáng hôm sau. 


Ưu điểm 

- Vốn đầu tư nhỏ, giá thành thấp 

- Cần ít thông tin, không đòi hồi kỹ thuật cao 

- Ít tốn nhân lực 

- Có thể ứng dụng với mọi khối cá có hình dạng và kích thước khác nhau 
- Cá được làm sạch nhờ dòng nước chảy liên tục 

- Dễ ứng dụng, tiết kiệm mặt bằng 

Nhược điểm 

- Khó điều khiển được nước sạch 

- Nhiệt đỘ tan giá phụ thuộc vào môi trường xung quanh, khó điều chỉnh 


- Nhiệt độ cuối cùng có thể quá cao, kết quả làm giảm chất lượng và sản 
lượng của sản phẩm 


- Tiêu hao lượng nước lớn (đến 120 m3/ tấn cá) 

- Cá tan giá trong nước có thể bị biến trắng và có thể bị no nước 

Từ những lý do trên, phương pháp này chỉ phù hợp khi cần tan giá không 
thường xuyên và với qui mô nhỏ. 

b. Tan giá bằng cách ngâm vào trong nước nóng 


Phương pháp này còn được gọi là phương pháp Lorenzen - tên của nhà 
đầu tư 


«750 lít nước ở 33oC được cho vào bồn 1000 lít 
e 350 kg cá dạng khối được đặt vào bồn 
e Khí cho vào dưới đáy của bồn để tạo dòng tuần hoàn an toàn 


© Sau khoảng 5 h ngưng nạp khí, nước đá được cho vào để bảo quản 


- Bồn được đặt trong kho lạnh. Cá sẽ được giữ ở 0oC trong thời gian 4 - 
5 ngày, ban đêm bổ sung thêm nước đá 


Ưu điểm 


© Vốn đầu tƯ nhỏ, giá thành thấp 

© Cần ít thông tin, không đòi hỏi trình độ điều khiển cao 

se Cá được làm sạch sau khi tan giá 

e_ Ít tiêu tốn năng lượng 

«Có thể áp dụng cho mọi sản phẩm có hình dạng và kích thước khác 
nhau 

e Hằng số nhiệt độ ở 0oC 

‹ Dễ ứng dụng, tiết kiệm mặt bằng sản xuất 


Nhược điểm 


- Quá trình tan giá phải được lên kế hoạch cụ thể trong các công đoạn 
chế biên tiếp theo 


e_ Đòi hỏi không gian bồn bảo quản lớn sau khi dùng 


- Cần phải có người quản lý và cung cấp nước đá trong suốt giai đoạn 
bảo quản lạnh 


e_ Cá tan giá trong nước có thể bị đốm trắng và no nước 
c. Tan giá liên tục trong thiết bị tuần hoàn nước 
Trong phương pháp này, khối cá được đưa liên tục qua bể nước. Nguyên 
lý hoạt động của thiết bị này là cá lạnh đông được cho vào bể và cá được 


tan giá dưới đáy của bể. Sau đó chúng được bốc dỡ lên bằng băng tải 


Để có được diện tích bề mặt lớn, khối cá lạnh đông được chuyển động 
liên tục đến khi chúng tách rời ra và như vậy quá trình tan giá sẽ nhanh 


hơn. Nước trong bể được lọc và tuần hoàn liên tục để duy trì nhiệt độ 
của nước ổn định và giữ cố định ở mức đã xác định trước. 


Ưu điểm 


e Cho năng suất cao (1 - 2 tấn /giỜ) 

e Dễ điều khiển nhiệt độ 

e Có khả năng hoạt động liên tục 

‹ Tiết kiệm không gian kho bảo quản lạnh 
e Ít tốn nhân lực 


Nhược điểm 


« Vốn đầu tư cao 

e Cần có trình độ điều khiển cao 

e Có nhiều tiếng động (do dao động) 

e_ Giá thành hoạt động cao (do nhiệt, phần chất thải, vệ sinh) 


- Để đạt hiệu quả cao đòi hỏi nhiệt độ phải cao, dẫn đến làm giảm chất 
lượng sản phẩm 


© Lượng nước tuần hoàn lại nhiều lần có thể là nguyên nhân làm tăng 
số lượng vi khuẩn trong sản phẩm 
e« Khó duy trì nhiệt đỘ là hắng số, nhiệt đỘ bị hạ thấp khi cá tan giá 


Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng tan giá bằng phương pháp này các 
nhược điểm vẫn còn quá nhiều, vì vậy các thiết bị tan giá hoạt động liên 
tục vẫn còn phải cải tiến đến khi các điều kiện trên đạt được đỘ tin cậy 
cao. 


Tan giá bằng hơi khí bão hòa 


Tan giá bằng hơi khí bão hòa ở nhiệt độ và vận tốc xác định hầu như có 
hiệu quả như tan giá trong nước. 


Thiết bị sử dụng cho loại tan giá này giống như thiết bị lạnh đông dạng 
hầm, chỉ khác là không khí nóng thổi xung quanh cá. 


Khối cá đông lạnh được đặt vào khay, đưa vào hầm bằng xe goòng. Xe 
goòng phải khớp với hầm, nghĩa là phòng làm việc phải chất đầy. Bằng 
cách này không khí được thổi vào xung quanh cá. 


Xe goòng được đặt vào hầm, cửa đóng lại và tiến trình tan giá được bắt 
đầu khi quạt được mở lên. Không khí thổi vào được điều chỉnh bởi thiết 
bị điều nhiệt, thiết bị này giữ cho nhiệt độ của hầm là hằng số ở nhiệt 
độ 18oC. Khi mới bắt đầu, nhiệt độ có thể tăng đến 33oC (nghĩa là đến 
khi lớp ngoài của cá bắt đầu tan giá). 


Để quá trình dẫn nhiệt giữa cá và không khí diễn ra đạt hiệu quả, cần 
thiết phải có 100% hơi khí bão hòa. Hơi khí bão hòa này có được từ nơi 
làm ấm ngay sau khi gia nhiỆt. 


Không khí bão hòa ngăn cản cá bị khô trong suốt tiến trình tan giá. Cá bị 
khô sẽ giảm sản lượng và chất lượng nên cần phải tránh. 


Khả năng làm việc đạt tiêu chuẩn của loại thiết bị này là 20 tấn cá tan 
giá Ở 18O-C trong thời gian 14 - 15h. 


Quá trình tan giá tốt khi chất lượng của cá sau khi tan giá không thay đổi 
so với trước khi tan giá. 


Các biến đổi của sản phẩm tan giá so với trước khi lạnh đông 
1. Biến đổi vậy lý 


e SỰ cứỨng xác tăng do mất nước 

e ĐỘ đàn hồi giảm 

‹ Tỷ lệ nước tự do tăng, tỷ lệ nước liên kết giảm 
« Khối lượng giảm 

e Mùi vị đặc trưng giảm do hao hụt chất tan 


b. Hao hụt chất dinh dưỡng trong quá trình tan giá 
Tế bào bị phá vỡ do cấp đông chậm hay quá trình kết tinh lại sẽ làm 
giảm khả năng hấp thụ nước của các tổ chức tế bào, dẫn đến hình thành 
các giỌt nhỏ xuống khi tan giá. 
1. SỰ phát triển của vi sinh vật sau khi tan giá 
* Nguồn gốc 
- SỐ lượng vi sinh vật còn sống sót 
+ SƠ chế (rửa, chần/ gia nhiệt sơ bộ, phụ gia) 
+ VỆ sinh trong quá trình sản xuất 
- Loại vi sinh vật 
+ Loại/lượng vi sinh vật ban đầu (phụ thuộc vào sản phẩm) 
+ Các loài chịu đựng tốt nhất sẽ phát triển 
* Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật sau tan giá 
« Nhiệt độ bảo quản 
e Tốc đỘ cấp đông 
« Thời gian bảo quản 
©Ổ Loại thực phẩm 
se SỰ tái nhiễm 
e« SỰ nhỏ giỌt 


Vì vậy cần phải có phương pháp, chế độ làm tan giá cho phù hợp với đối 
tượng 


Các biện pháp bảo quản tươi nguyên liệu thủy sản 

Trong suốt chiều dài lịch sử, con người đã thích ăn cá tươi hơn là các 
dạng sản phẩm cá khác. Tuy nhiên, do cá hư hỏng rất nhanh nên từ rất 
lâu trong lịch sử con người đã phải phát triển những phương pháp để bảo 
quản cá. 


Lưu giỮ và vận chuyển cá sống 


Để tránh sự hư hỏng và sự giảm sút chất lượng của cá thì cách dễ thấy 
nhất là giữ cho cá vẫn còn sống cho đến khi ăn. Vận chuyển cá sống cho 
mục đích thương mại và tiêu dùng đã được Trung Quốc áp dụng đối với 
cá chép có lễ đã hơn 3000 năm. Ngày nay, việc giỮ cá sống cho việc tiêu 
dùng là một phương pháp thường thấy ở cả các nước đã phát triển lẫn 
các nước đang phát triển với cả quy mô công nghiệp lẫn thủ công. 


Khi vận chuyển cá sỐng, cá trước tiên được nuôi dưỡng trong bể chứa 
bằng nước sạch. Trong khoảng thời gian này, những con cá bị thương, 
yếu hoặc chết sẽ được vớt ra. Cá bị bỏ đói và nếu có thể được thì người 
ta hạ nhiệt độ của nước nhằm làm giảm tốc độ của quá trình trao đổi 
chất và làm cho cá ít hoạt động hơn. Quá trình trao đổi chất xảy ra ở mức 
thấp sẽ làm giảm mức độ nhiễm bẩn nước do amoniac, nitrit và khí 
cacbonic là những chất độc đối với cá. Đồng thời, tốc đỘ trao đổi chất 
thấp cũng làm cá giảm khả năng lấy ôxy từ nước. Những chất độc trên 
sẽ có xu hướng làm tăng tỷ lệ cá bị chết. Do cá ít hoạt động hơn nên 
người ta được phép tăng mật đỘ của cá trong các thùng chứa. 


Một số lượng lớn các loài cá thường được giỮ sống trong các bể chứa, 
lồng nổi, giếng đào và các ao cá. Các bể chứa, thường là của các công ty 
nuôi cá, có thể được lắp các thiết bị điều chỉnh oxy, hệ thống tuần hoàn 
và lọc nước, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ. Tuy nhiên, trong thực tế người 
ta thường sử dụng các phương pháp đơn giản hơn. Ví dụ như các rổ lớn 
đan bằng lá cọ được dùng như các lồng nổi (ở Trung Quốc), các ao cá 
đơn giản được xây ở vùng nước đọng của một khúc sông hoặc suối nhỏ 
để giữ các loài “suribi” (Platystoma spp.), loài “pacu” (Colossoma spp.) và 
“Diracucu” (Arapalma gigøas) thuộc lưu vực sông Amazon và Parana Ở 
Nam MỸ 


Các phƯơng pháp vận chuyển cá tươi cũng khác nhau nhƯ từ việc dùng 
những hệ thống rất phức tạp được lắp trong các xe tải mà người ta có 
thể điều chỉnh nhiệt độ, lọc và tuần hoàn nước và cung cấp thêm ôxy 
(Schoemaker, 1991) cho đến việc sử dụng những hệ thống thủ công đơn 
giản để vận chuyển cá bằng các túi ni-lông được bơm bão hòa ôxy 
(Berka, 1986). Có những xe tải có thể vận chuyển tới 50 tấn cá hồi sống, 
tuy nhiên lại cũng có thể vận chuyển vài kg cá sống một cách tương đối 
dễ dàng trong một túi ni-ông. 


Cho đến nay, một số lớn các loài như cá hồi, cá chép, cá chình, cá tráp, cá 
bơn, cá bƠn sao, cá trê, cá rô phi,vẹm, hầu, sò, tôm, cua và tôm hùm đều 
có thể được giữ sống và vận chuyển một cách thƯờng xuyên tỪ nước 
này sang nước khác. 


Có sự khác biệt lớn về tập tính và sức chịu đựng giữa các loài cá khác 
nhau. Do vậy, phương pháp giỮ và vận chuyển cá sống phải được nghiên 
cứu kỹ tùy thuộc vào loài cá cụ thể và thời gian cần phải giỮ ngoài môi 
trường sống tỰ nhiên trước khi giết mổ. Ví dụ, đối với loài cá phổi 
(Protopterus spp.) người ta có thể vận chuyển và giữ sống chúng ở ngoài 
môi trường nước trong một thời gian dài chỉ đơn thuần bằng cách giữ ẩm 
cho da của chúng. 


Một vài loài cá, đặc biệt là cá nước ngọt, chịu đựng được tốt hơn đối với 
những thay đổi về nồng đỘ ôxy trong dung dịch và cả khi có các chất độc 
hại. Điều này có lễ là do đặc tính sinh học của chúng vốn thích nghỉ với 
sự biến động lớn hàng năm về thành phần nước của một số con sông 
(các chu trình biến đổi của chất huyền phù và ôxy hòa tan). Trong nhỮng 
trường hợp này, cá sống được giữ và vận chuyển chỉ bằng cách thay đổi 
nước thường xuyên ở trong các thùng vận chuyển (xem hình 4.1 (a) và 
(b)). Phương pháp này được sử dụng rộng rãi Ở các vùng thuộc lưu vực 
sông Amazon, Parana và Orinoco ở Nam Mỹ, ở Châu á (đặc biệt là ở 
Trung Quốc, nơi mà các phương pháp phức tạp hơn cũng được sử dụng) 
và Ởở Châu Phi (NÑ*Goma, 1993) 


Trong trường hợp giới thiệu ở hình 3.1.a, các chậu nhôm chứa cá nước 
ngọt còn sống thường được để dọc theo hành lang trên tàu khách. Các 


chậu được phủ bằng lá cọ và bèo lục bình để ngăn cá nhảy ra khỏi chậu 
và hạn chế sự bay hơi nước. Nước trong các chậu được thay thường 
xuyên và người ta phải luôn theo dõi cá. 


Trong trường hợp giới thiệu ở hình 3.1.b, cá chép được giỮ trong mỘt 
thùng kim loại và được chở đi bằng xe đạp. Đây là một thực tế khá phổ 
biến ở Trung Quốc và các nước châu á khác. Ví dụ như ở Băng cốc, hàng 
ngày người ta thường bán dạo các loại cá da trơn còn sống trên đường 
phố. 


1.(b) 


Hình 3.1 (a) Vận chuyển các nước ngọt còn sống ở Congo (N Goma, 
1993) 


(b) Người bán cá dạo trên đường phố (ở Trung Quốc) bán cá còn sống 
trong ngày 


Nguồn: Suzhou,1993, ảnh chụp của H. Lupin 


Tiến bộ gần đây nhất là việc giữ và vận chuyển cá ở trạng thái ngủ 
đông. Theo phương pháp này, thân nhiệt của cá được hạ xuống rất nhiều 
để giảm quá trình trao đổi chất của cá và ngưng hoàn toàn sự vận động 
của cá. PhƯơng pháp này giảm đáng kể về tỷ lệ cá chết và tăng mật độ 
khi đóng vào túi chứa cá, nhưng phải kiểm soát nhiệt độ thật chặt chẽ để 
duy trì nhiệt độ ngủ đông. Đối với mỗi loài cá có một nhiệt độ ngủ đông 
thích hợp. Mặc dù phương pháp này đã được sử dụng để vận chuyển 
tôm “kuruma” (Penaeus japonicus) và tôm hùm sống trong mùn cưa ƯỚt 
được làm lạnh trước nhưng cũng chỉỈ nên xem phương pháp này như là 
một kỹ thuật thực nghiệm đối với hầu hết các loài. 


Mặc dù, việc giữ và vận chuyển cá sống càng ngày càng đang trở nên 
quan trọng nhưng nó không phải là giải pháp khả thi đối với một số 
lượng lớn cá được đánh bắt trên thế giới. 


Giữ ở nhiệt độ thấp 
Làm lạnh 


Cá và các loài hải sản khác là loại thực phẩm rất dễ bị hư hỏng, ngay cả 
khi được bảo quản dưới điều kiện lạnh, chất lượng cũng nhanh chóng bị 
biến đổi. Nhìn chung, để có được chất lượng tốt theo mong muốn, cá và 
các loài hải sản khác phải được đem đi tiêu thỤ càng sớm càng tốt sau khi 
đánh bắt để tránh những biến đổi tạo thành mùi vị không mong muốn và 
giảm chất lượng do hoạt động của vi sinh vật. Vì vậy cá thông thường 


chỉ nên bảo quản một thời gian ngắn để tránh giảm sự biến đổi chất 
lượng không mong muốn. 


Như đã đề cập đến trong chương 2, sự giảm chất lượng của cá thấy đầu 
tiên là sự biến màu theo bởi sự hoạt động cỦa các enzym có trong nội 
tạng và trong thịt cá. Vi sinh vật đầu tiên phát triển trên bề mặt cá, sau đó 
xâm nhập vào bên trong thịt cá, phân hủy mô cơ và làm biến màu sản 
phẩm thực phẩm.. 


Nhìn chung nhiệt độ bảo quản cá có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phân 
giải và ươn hỏng do vi sinh vật. Nhiệt độ bảo quản giảm, tốc độ phân 
hủy giảm và khi nhiệt độ đủ thấp sự hư hỏng hầu như bị ngừng lại. 


a. Tính chất của nước đá 


Để làm lạnh cá, vấn đề cần thiết là nhiệt độ môi trường xung quanh 
phải lạnh hơn nhiệt độ của cá. Môi trường làm lạnh có thể ở thể rắn, 
lồng hoặc khí nhưng nước đá là môi trường làm lạnh lý tưởng nhất. 
Nước đá có thể làm lạnh cá xuống rất nhanh thông qua việc tiếp xúc trực 
tiếp với cá. 


Sử dụng nước đá để làm lạnh vì các nguyên nhân sau: 


- Giúp giảm nhiệt độ: Bằng cách giảm nhiệt độ xuống gần 0oC, sự sinh 
trưởng của các vi sinh vật gây ươn hỏng và gây bệnh giảm, do vậy sẽ 
giảm được tốc độ ươn hỏng và làm giảm hoặc loại bỏ được một số 
nguy cƠ về an toàn thực phẩm. 


- Nước đá đang tan có tác dụng giữ ẩm cho cá 


- Một số tính chất vật lý có lợi của nước đá: Nước đá có một số ưu điểm 
khi so sánh với các phương pháp làm lạnh khác kể cả làm lạnh bằng 
không khí. 


+ Nước đá có khả năng làm lạnh lớn: Lượng nhiệt yêu cầu để chuyển từ 
trạng thái rắn sang trạng thái lỏng gọi là ẩn nhiệt: 1 kg nước đá cần 80 
kcal nhiệt để làm tan chảy. Cách biểu diễn 80 kcal/kg được gọi là ẩn 


nhiệt nóng chảy. Dựa vào tính chất này cho thấy cần một lượng nhiệt 
lớn để tan chảy nước đá. Vì vậy có thể ứng dụng nước đá để làm lạnh 
nhanh sản phẩm thực phẩm. 

1 kcal là lượng nhiệt yêu cầu để tăng nhiệt độ của 1 kg nước lên 1oC. 
Nhiệt yêu cầu để làm ấm nước nhiều hơn so với hầu hết các chất lỏng 
khác. Khả năng giỮ nhiệt của chất lỏng so với nước được gọi là nhiệt 
dung riêng. Nhiệt dung riêng của nước là 1, các chất lỏng khác < 1. 
VD: - Nước đá: 0,5 

- Cá ướt: 0,96 (thường lấy gần = 1) 

- Cá lạnh đồng: 0,4 

- Không khí: 0,25 


- Các loại kim loại: 0,1 


Nhiệt dung riêng có thể dùng để xác định lượng nhiệt cần để di chuyển 
là bao nhiêu để làm lạnh một loại chất lỏng. Ở đây: 


Nhiệt cần để di chuyển = khối lượng mẫu * sự thay đổi nhiệt độ * nhiệt 
dung riêng 


VD: Để làm lạnh 60 kg nước đá từ - 5oC đến -10oC cần di chuyển một 
lượng nhiệt là: 60 * [(- 5 - (-10)]oC * 0,5 (nhiệt dung riêng của nước đá) 
= 150 kcal 


Chúng ta cũng có thể tính lượng nước đá cần là bao nhiêu để làm lạnh 1 
khối lượng cá đã cho. 


Nếu chúng ta muốn làm lạnh 10 kg cá từ 25oC xuống đến 0oC, chúng ta 
cần phải di chuyển một lượng nhiệt là 10 * (25 — 0) * 1 = 250 kcal 


Tuy nhiên, khi nước đá tan chảy nó hấp thu 1 lượng nhiệt là 80 kcal /kg 


Vì vậy khối lượng nước đá cần là: 250/80 = 3,12 kg 


+ Nước đá tan là một hệ tự điều chỉnh nhiệt độ: Nước đá tan là sự thay 
đổi trạng thái vật lý của nước đá (từ rắn sang lỏng) và ở điều kiện bình 
thường nó xảy ra ở một nhiệt độ không đổi (0oC). 


- Sự tiện lợi khi sử dụng nước đá 

+ Ướp đá là phương pháp làm lạnh lưu động 

+ Luôn sẵn có nguyên liệu để sản xuất nước đá. 

+ Nước đá có thể là một phương pháp bảo quản cá tương đối rẻ tiền 
+ Nước đá là một chất an toàn về mặt thực phẩm. 


- Thời gian bảo quản kéo dài 


b. Các loại nước đá 


Nước đá có thể được sản xuất theo các dạng khác nhau; các dạng thường 
được sử dụng nhiều nhất để ướp cá là đá vảy, đá đĩa, đá Ống và đá cây. 
Đá cây phải được xay ra trước khi dùng để ướp cá. 


Nước đá làm bằng nước ngọt, hoặc bất kể từ nguồn nguyên liệu nào, 
cũng luôn là nước đá nên sự khác nhau nhỏ về hàm lượng muối và độ 
cứng thì không có ảnh hưởng øì lớn trong thực tế thậm chí cả khi so sánh 
chúng với nước đá làm từ nước cất. Các tính chất vật lý của các loại 
nước đá khác nhau được nêu ra trong bảng 3.1. 


Khả năng làm lạnh được tính bằng khối lượng của nước đá (80 kcal/kg); 
do vậy rõ ràng từ bảng 3.1 ta thấy nếu cùng một thể tích của hai loại đá 
khác nhau sẽ không có cùng khả năng làm lạnh. Thể tích riêng của nước 
đá có thể gấp hai lần nước, do vậy điều quan trọng khi bảo quản nước 
đá là phải xem xét thể tích của các thùng chứa. NƯớc đá cần thiết để làm 
lạnh cá xuống 0oC hoặc dùng để bù tổn thất nhiệt luôn được tính bằng 
kg. 


Ở điều kiện khí hậu nhiệt đới, đá bắt đầu tan rất nhanh. Một phần của 
nước tan ra sẽ chảy đi nhưng một phần sẽ được giỮ lại ở trên bề mặt 
của nước đá. Diện tích bề mặt trên một đơn vị khối lượng càng lớn, thì 
lượng nước trên bề mặt nước đá càng lớn. 


Bảng 3.1. Các tính chất vật lý khác nhau của nước đá sử dụng để ướp cá 


Loại nước Kích Thể tích riêng Khối lượng 
đá thước (1) (m3/tấn) (2) riêng (tấn/m3) 
_ 10/20 - 
Đá vẩy 5" SE 29 0,45 — 0,43 
: 30/50 - 
Đá đĩa SITSIIRR 130 0,59 — 0,55 
Đá Ống ni 0 lễ - 3Ø 0©? 
10/12 mm : ; š ¡ 
Đá cây ĐH UDH | qrúg 0,92 
(3) 
Đá cây 
đƯỢc xay Thay đổi 1,4—1,5 071 - 0,66 
ra 


Nguồn: Myers, 1981. 
Ghi chú: 


1. phụ thuộc vào loại nước đá và sự điều chỉnh trên máy làm nước đá 


2. giá trị danh nghĩa, tốt nhất nên xác định bằng thực tế tại mỗi loại 
nhà máy nước đá 
3. thường các cây đá có khối lượng 25 hoặc 50 kg/cây. 


Đá vảy cho phép phân bố nước đá dễ dàng hơn, đồng đều hơn và nhẹ 
nhàng hơn xung quanh cá, trong các hộp và thùng chứa, do vậy sẽ ít hoặc 
không gây hư hỏng 


cơ học đối với cá và làm lạnh cá nhanh hơn các loại đá khác. Mặt khác, 
đá vảy có xu hướng chiếm nhiều thể tích hơn trong các hộp và thùng 
chứa với cùng một khả năng làm lạnh và nếu đá ướt thì khả năng làm 
lạnh sẽ giảm nhiều hơn so với các loại nước đá khác (vì diện tích của 
một đơn vị khối lượng lớn hơn). 


Với đá cây xay ra, có một rủi ro là các mảnh đá to và cứng có thể làm cho 
cá hư hỏng về mặt vật lý. Tuy nhiên, nước đá xay luôn chứa những mảnh 
rất nhổ mà những mảnh này tan rất nhanh trên bề mặt cá và những mảnh 
đá to hơn sẽ tồn tại lâu hơn và bù lại các tổn thất nhiệt. Đá cây thì cần ít 
không gian bảo quản khi vận chuyển, tan chậm và tại thời điểm nghiền 
thì lại chứa ít nước hơn so với đá vảy và đá đĩa. Vì những lý do này, rất 
nhiều ngư dân của nghề cá thủ công vẫn sử dụng đá cây (như tại 
Colombia, Seneøal và Philippine). 


c. Tốc độ làm lạnh 


Tốc độ làm lạnh chủ yếu phụ thuộc vào diện tích trên một đơn vị khối 
lượng cá tiếp xúc với nước đá hoặc hỗn hợp nước đá/nước. Diện tích 
của một đơn vị khối lượng càng lớn, tốc độ làm lạnh càng nhanh và thời 
gian yêu cầu để đạt được nhiệt đỘ trung tâm của cá là 0oC càng ngắn. 
Khái niệm này cũng có thể diễn tả như sau: “thân cá càng dày, tốc độ làm 
lạnh càng thấp”. 


Đường cong tiêu biểu của việc làm lạnh cá trong nước đá khi sử dụng 
các loại nước đá khác nhau và nước lạnh (CW) được biểu diễn trên đồ 
thị ở hình 3.2 


Từ đồ thị 3.2 rõ ràng phương pháp làm lạnh cá nhanh nhất là dùng nước 
lạnh (CW) hoặc nước biển lạnh (CSW), mặc dù trong thực tế không 
mấy khác biệt so với khi dùng đá vảy. Tuy nhiên, cũng có sự khác biệt 
đáng kể trong việc làm hạ nhanh nhiệt độ ban đầu nếu so sánh các 
phương pháp vừa nói đến với việc sử dụng đá cây xay ra và đá Ống do có 
sự khác nhau về diện tích tiếp xúc giữa cá với nước đá và với nước đá 
tan. 


Đường cong tốc độ làm lạnh cũng có thể bị ảnh hưởng bởi loại thùng 
chứa và nhiệt độ bên ngoài. Do đá sẽ tan chảy để làm lạnh cá đồng thời 
bù lại tổn thất nhiệt nên sự chênh lệch gradient nhiệt độ có thể xuất hiện 
Ở trong những hộp và thùng chứa trong thực tế. Kiểu chênh lệch nhiệt độ 
này sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ làm lạnh, đặc biệt là ở những hộp phía 
trên hoặc phía bên cạnh của các hộp xếp chồng lên nhau và càng dễ xảy 
ra hơn khi dùng đá Ống và đá cây xay ra. 


Những đường cong về tốc độ làm lạnh như trong hình 3.2 rất có ích trong 
việc xác định giới hạn tới hạn của tốc độ làm lạnh khi áp dụng HACCP 
trong xử lý cá tươi. Ví dụ trong việc xác định giới hạn tới hạn để làm 
lạnh cá là phải đạt được nhiệt đỘ trung tâm là 4,5oC trong thời gian 
không quá 4 giờ theo đồ thị 3.2 thì điều này chỉ có thể đạt được khi sử 
dụng đá vảy hoặc nước lạnh (hoặc nước biển lạnh). 


Trong hầu hết các trường hợp, sự chậm trễ trong việc đạt nhiệt độ 0oC 
Ở trung tâm con cá có thể không có ảnh hƯởng lớn trong thực tế bởi vì 
nhiệt độ của bề mặt cá đã là 0oC. Trái lại, quá trình nâng nhiệt cho cá thì 
có rủi ro cao hơn nhiều bởi vì nhiệt độ bề mặt của cá (thực tế là điểm có 
độ rủi ro cao nhất) sẽ hầu như ngay lập tức đạt đến nhiệt độ của môi 
trường bên ngoài và do vậy quá trình hư hỏng sẽ dễ xảy ra. Vì cá lớn 
phải mất nhiều thời gian hơn so với cá bé để nâng nhiệt và đồng thời 
diện tích bề mặt (nơi quá trình hư hỏng bắt đầu) trên một đơn vị khối 
lượng của cá lớn lại bé hơn, nên so với cá bé thì cá lớn thường cần thời 
gian hơi dài hơn một chút mới hư hỏng. Hiện tượng này hiện đang được 
sử dụng rộng rãi (và bị lạm dụng) trong thực tế để vận chuyển những 
loài cá lớn (cá ngừ và cá chễm). 


Nhiệt độ (°C ) 
22 


Ghú thích 
... Đá xay 
-—- Đá öng 

.. Đá váy 
.~.- Nước kình 


Hình 3.2. Quá trình làm lạnh cá đù vàng loại lớn (Pseudosciaena crocea) 
với ba loại đá khác nhau và nước lạnh (CW). 


Hình 3.2 biểu diễn quá trình làm lạnh cá đù vàng lớn với ba loại đá khác 
nhau và nước lạnh. TỈ lệ cá/đá là 1:1, dùng chung một loại thùng cách 
nhiệt (có chỗ thoát nước) trong các thí nghiệm song song (số liệu có 
được từ Hội thảo quốc gia FAO/DANIDA về những thành tựu trong công 
nghệ làm lạnh và chế biến cá, Thượng Hải, Trung quốc, tháng 6/1986). 


Các loài cá nhỏ sẽ nâng nhiệt rất nhanh và chắc chắn là nhanh hơn so với 
cá loài cá lớn. Mặc dù những nghiên cứu về nâng nhiệt cá tươi trước kia 
ít được chú ý, nhưng chúng rất cần thiết trong kế hoạch HACCP để xác 
định giới hạn tới hạn. 

d. Lượng nước đá tiêu thụ 

Lượng nước đá tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: 


- Lượng nước đá cũng bị tan chảy theo bởi nhiệt độ môi trường không 
khí xung quanh. Vì vậy có lượng nước đá rất lớn bị mất đi khi nhiệt độ 


môi trường xung quanh cao, trừ khi cá và nước đá được bảo vệ bằng lớp 
vật liệu cách nhiệt với môi trường bên ngoài. 
- Phương pháp bảo quản cá trong nước đá 
- Thời gian cần để bảo quản lạnh cá 
- Phương pháp để cá được làm lạnh xuống nhanh 
Tuy nhiên, có thể tính lượng nước đá tiêu thụ bằng tổng của hai thành 
phần: lượng nước đá cần thiết để làm lạnh cá xuống 0oC và lượng nước 
đá để bù các tổn thất nhiệt qua vách của thùng chứa. 
Lượng nước đá cần thiết để làm lạnh cá đến 00C 
Về lý thuyết, lượng đá cần thiết để làm lạnh cá từ nhiệt độ Tf xuống 
0oC có thể được tính toán dễ dàng từ phương trình cân bằng năng lượng 
Sau: 
L.. mi = mf. Cpf. (TT - 0) (3.a) 
Trong đó: 

© L: ẩn nhiệt nóng chảy của nước đá (80 kcal/kg) 

e mi: khối lượng nước đá bị tan ra (kg) 

e mf: khối lượng cá được làm lạnh (kg) 

e Cpf: nhiệt dung riêng của cá (kcal/kg.oC) 
Từ (3.a) ta có:mi = mf. Cpf. Tf / L(3.b) 


Nhiệt dung riêng của cá gầy vào khoảng 0,8 (kcal/kg.oC), điều này có 
nghĩa là một mức xấp xỈ có thể được tính theo phương trình sau: 


mi = mf. Tf / 100(3.c) 


Đây là công thức rất tiện lợi, dễ nhớ và cho phép nhanh chóng Ước tính 
được lượng nước đá cần thiết để làm lạnh cá xuống 0oC. 


Cá béo có nhiệt dung riêng thấp hơn so với cá gầy, do đó theo lý thuyết, 
lượng nước đá cần dùng cho mỗi kg cá béo ít hơn cho mỗi kg cá gầy. Tuy 
nhiên vì mục đích an toàn vỆ sinh nên tính cho cá béo giống nhƯ cá gầy. 
Có thể xác định chính xác hơn về giá trị nhiệt dung riêng, nhưng chúng ít 
làm thay đổi kết quả tính toán. 


Tuy nhiên, lý do chính cần sử dụng nhiều nước đá là do có sự hao hụt. Có 
những hao hụt do đá ướt và đá bị rơi vãi trong quá trình xử lý cá, nhưng 
hao hụt quan trọng nhất là do sự tổn thất nhiệt. 


Lượng nước đá cần để bù tổn thất nhiệt 


Về nguyên tắc sự cân bằng năng lượng giữa năng lượng mất đi, do nước 
đá tan để bù lại nhiệt từ bên ngoài thùng chứa có thể được tính theo công 
thức sau 


L..(dMi/d0 = -U.. A.. (Te - Tï) (3.đ) 
Trong đó: 
- Mi: khối lượng nước đá bị tan ra để bù lại tổn thất nhiệt (kg) 


© U: hệ số truyền nhiệt chung (kcal/h.m2.oC) 

e _A: diện tích bể mặt thùng chứa (m2) 

e Te: nhiệt đỘ môi trường bên ngoài (oC) 

«Ti: nhiệt độ của nước đá (thường chọn là 0oC) 
e {: thỜi gian bảo quản (giờ) 


Phương trình 3.d có thể lấy tích phân dễ dàng (giả sử Te là hằng sỐ) và 
kết quả: 


Mi = Mio -(U.A. Te/L). t(3.e) 


Có thể ước tính tổn thất nhiệt bằng cách tính U và đo diện tích A. Tuy 
nhiên, cách tính này ít khi cho kết quả chính xác về lượng nước đá yêu 
cầu do một số các yếu tố thực tế (thiếu các số liệu đáng tin cậy về chất 
liệu của thùng chứa và điều kiện của quá trình trao đổi nhiệt, thùng chứa 


không đồng nhất về cấu trúc và hình dạng, ảnh hưởng của nắp và lỗ xả 
nước, tác dụng bức xạ, kiểu sắp xếp các thùng chứa). 


Có thề tính toán lượng nước đá yêu cầu chính xác hơn nếu sử dụng các 
thử nghiệm về sự tan chảy của nước đá để xác định hệ số truyền nhiệt 
của dụng cụ chứa trong các điều kiện làm việc thực tế (Boeri và cộng 
tác viên; 1985 ; Lupin, 1986 a). 


Thử nghiệm về sự tan chảy của nước đá có thể tiến hành dễ dàng và 
không cần có cá. Cho đầy nước đá vào thùng chứa và cân trước khi tiến 
hành thử nghiệm. Sau những khoảng thời gian nhất định, xả nước đá tan 
(nếu trước đó chưa xả) và đem thùng đi cân. Việc giảm khối lượng là 
dấu hiệu của việc nước đá mất đi do tổn thất nhiệt. Hình 3.3 giới thiệu 
hai thử nghiệm trong các điều kiện thực tế. 


Những kết quả thể hiện trên hình 3.3 có thể được nội suy từ kinh 
nghiệm thông qua phương trình có dạng đường thẳng sau : 


Mi = Mio -K..t(3. 
So sánh các phương trình 3.e và 3.Í, ta có: 
K = (Uef. Aef. Te/L)(3.g) 


e Uef: hệ số truyền nhiệt chung 
e_ Aef: diện tích bề mặt hữu ích 


TỪ phương trình 3.g ta có : 
K =K'.Te(3.h) 


và cuối cùng có thể xác định được giá trị K? nếu tiến hành thử nghiệm ở 
các nhiệt độ khác nhau. 


Ưu điểm của phƯơng pháp thử nghiệm về sự tan chảy của nước đá là có 
thể tìm được K thực nghiệm từ độ dốc của những đường thẳng như 
trong đồ thị 3.3 bằng phương pháp đồ thị hoặc hồi quy (hiện nay có thể 
tìm được bằng các chương trình phụ trong các máy tính khoa học kiểu bỏ 


túi). Trong trường hợp những đường thẳng như trong đồ thị hình 3.3, sự 
tương quan nhƯ sau: 


Đối với hộp nhựa: 

Mi = 10,29 - 1,13. r = - 0,995(3.i) 

K = 1.13 kg nước đá/giờ 

Đối với thùng cách nhiệt: 

Mi = 9,86 - 0,17 . tr = - 0,998(3.j) 

K =0,17 kg nước đá/giờ 

Trong đó: r là hệ số tương quan hồi quy 

*#*#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Hình 3.3. Các kết quả thử nghiệm về sự tan chảy của nước đá trong điều 
kiện thực 


Trong đó: (O) hộp nhựa tiêu chuẩn (không cách nhiệt) có tổng khối lượng 
là 40 kg (X) thùng chứa cách nhiệt bằng nhựa (Metabox 70 của Đan 
Mạch). Cả hai loại được để trong bóng mát, không xếp chồng lên nhau, 
dùng đá vảy, nhiệt đỘ bên ngoài trung bình (Te) là 28oC. 


Nguồn: Số liệu có được từ Hội thảo quốc gia EAO/DANIDA về Công 
nghệ và khiểm soát chất lượng cá, Bissau, Guinea-Bissau, tháng 3/1986. 


Từ phương trình 3.i và 3.7.j cho thấy lượng nước đá tiêu thụ do tổn thất 
nhiệt trong những điều kiện này đối với hộp nhựa sẽ lớn gấp 6,6 lần so 
với thùng cách nhiệt. Rõ ràng rằng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, 
thực tế không thể xử lý cá một cách đúng đắn bằng nước đá khi chỉ sử 
dụng các hộp không cách nhiệt, do vậy cần phải sử dụng các thùng cách 
nhiệt, ngay cả khi có thêm các hệ thống thiết bị lạnh. 


Tổng lượng nước đá cần thiết là tổng của mi (phƯơng trình 3.b và 3.c) và 
Mi (theo phương trình 3.f) khi đã ước tính được t (là thời gian cá được 
bảo quản lạnh cá trong hộp hoặc thùng chứa ở mỗi trường hợp cụ thể). 


Mặc dù có thể tính toán lượng nước đá cần là bao nhiêu để làm lạnh cá 
trước khi giỮ lạnh, sự tính toán này rất phức tạp và không mang lại tính 
thực tế. Theo kinh nghiệm thực tế cho thấy, khi làm lạnh cá nhiệt đới, tỉ 
lệ làm lạnh ít nhất là 1 phần nước đá, 1 phần cá (tỈ lệ 1:1). Nước đá nên 
được bổ sung càng nhiều càng tốt. Chế độ ướp lạnh cá tốt khi ở cuối 
giai đoạn vận chuyển, trước khi đem chế biến cá vẫn còn lạnh và vẫn 
còn một ít nước đá hiện diện. 


Tuy nhiên, có một số trường hợp rất khó có thể làm lạnh trực tiếp với 
nước đá. Cá khi đánh bắt không được bảo quản lạnh ngay sẽ có sự thay 
đổi chất lượng rất lớn trong thời gian ngắn. Khi làm lạnh cá trong nước 
biển có chứa 3-3,5% muối, điểm lạnh đông đạt được khoảng - 2oC. 


Làm lạnh bằng nước biển là nước biển được làm lạnh xuống bởi hỗn 
hợp nước đá với nước biển. Cho mọi hệ thống, tỈ lệ cá và nước biển là 
từ 3:1 đến 4:1 


Quá trình làm lạnh hoặc lạnh đông trong nước biển có thể nhanh hơn quá 
trình làm lạnh trong nước đá tan chảy bởi vì có sự tiếp xúc mạnh giữa cá 
và môi trường làm lạnh. Tuy nhiên, trong thực tế quá trình làm lạnh sẽ 
không luôn luôn xảy ra nhanh bởi vì có sự giới hạn truyền nhiệt trong hệ 
thống làm lạnh. 


Làm lạnh trong nước biển với tỉ lệ 1:4 , nhưng hàm lượng muối trong cá 
không được vuợt quá 1% tính theo trọng lượng. Tuy nhiên, nồng độ muối 
1% trong cá đôi khi không được chấp nhận trong nhiều dạng sản phẩm 
cá (cá tươi, cá lạnh đông, cá dùng trong các bữa ăn). Trong các trường 
hợp khác, nồng độ muối 1% trong cá vẫn được chấp nhận (cá đóng hộp, 
cá sấy và xông khói). 


Ngoài ra, lượng nước đá tiêu thụ còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: 


© Nguyên liệu được xử lý trong mát hay dưới ánh nắng mặt trời 


Một điều quan trọng, đặc biệt ở các nước vùng nhiệt đới, là lượng nước 
đá tiêu thụ tăng lên khi các hộp và thùng chứa được đặt dưới ánh nắng 
mặt trời. Hình 3.4 biểu diễn kết quả các thử nghiệm về sự tan chảy của 
nước đá đã tiến hành với một hộp chứa để trong bóng mát và một hộp 
chứa tương tự đặt dưới ánh nắng mặt trời (hai hộp có cùng màu sắc). 


[missing_resource: øraphics4.wmf] 


Hình 3.4. Kết quả các thử nghiệm về sự tan chảy của nước đá dưới các 
điều kiện thực 


Trong đó: (O) Hộp nhựa đặt trong bóng mát, (x) hộp nhựa để ngoài nắng. 
Các hộp nhựa đều có khối lượng chứa là 40 kg, màu đỏ, không xếp 
chồng lên nhau, dùng đá vảy, và nhiệt đỘ trung bình bên ngoài (nhiệt độ 
bầu khô) là 280C. 


Nguồn: Số liệu thu được từ Hội thảo quốc gia EAO/DANIDA về Công 
nghệ và Quản lý chất lượng cá, Bissau, Guinea-Bissau, tháng 3 năm 1986. 


Các hộp nhựa đặt trong bóng mát giống như các hộp nhựa trong đồ thị ở 
hình 3.3 (xem phương trình 3.i). Phương trình hồi quy đối với hộp đặt 
ngoài nẵng như sau: 


Mi = 9,62 - 3,126. t(3.k) 


Qua phƯơng trình cho thấy, với loại hộp này thì lượng nước đá tiêu thụ 
khi để hộp ngoài nắng sẽ là 2,75 lần so với khi để trong bóng mát 
(3,126/1,13). Sự khác biệt lớn này là do tác dụng của bức xạ nhiệt. Tùy 
theo bề mặt, loại vật liệu, màu sắc của bề mặt và sự bức xạ của mặt 
trời, nhiệt độ bề mặt do bức xạ có thể sẽ cao hơn nhiều so với nhiệt độ 
bầu khô. Đo trực tiếp nhiệt độ bề mặt của các hộp và thùng chứa trong 
các điều kiện thực tế ở những nước nhiệt đới cho thấy nhiệt độ do bức 
xạ bề mặt có thể đạt tới 70oC. 


- Cách xếp các chồng hộp và thùng chứa 


MƑ~ M, (Kg] 


Sö ngãy 


Hình 3.5. Kết quả các thử nghiệm về sự tan chảy của nước đá khi bảo 
quản trong một chồng các hộp nhựa xếp lên nhau. 


Nguồn: Boeri và cộng tác viên, 1985. 


Hình 3.5 biểu diễn kết quả các thử nghiệm về sự tan chảy của nước đá 
khi bảo quản trong một chồng hộp nhựa xếp lên nhau. Hộp nhựa có sức 
chứa 35 kg đặt trong phòng lạnh nhiệt độ 50C, dùng đá vảy. 


Trong một chồng hộp hoặc thùng, không phải tất cả chúng đều tiêu thụ 
một lượng nước đá như nhau. Hình 3.5 cho kết quả các thử nghiệm nước 
đá tan được tiến hành cho một chồng các hộp. Các hộp và thùng phía trên 
đỉnh sẽ tiêu tốn nhiều nước đá hơn các hộp và thùng ở dưới đáy và các 
hộp và thùng ở giỮa lại còn tiêu thụ ít hơn. 

- LƯợng nƯỚớc đá cho vào ở vách hộp và thúng chứa 

Cần nhớ rằng nước đá sẽ không tan đồng đều bên trong các hộp hoặc 


thùng mà quá trình tan sẽ phụ thuộc vào sự chênh lệch nhiệt độ giữa 
nhiệt độ môi trường bên ngoài và nhiệt đỘ bên trong hộp/thùng. Trong 


hình 3.6, một hộp nhựa kiểu thương mại có chứa cá tuyết mecluc ƯỚp 
lạnh cho thấy có sự thiếu hụt nước đá ở các vách do những chênh lệch 
nhiệt đỘ tại các vách hộp. 


Hình 3.6. Hộp nhựa kiểu thương mại với cá tuyết melluc (M hubbsi) 
được ướp lạnh cho thấy các ảnh hƯởng của sự thiếu nước đá Ở các vách 
hộp. 


Thời hạn sử dụng cỦa cá bảo quản lạnh 


Thời gian bảo quản cá làm lạnh thay đổi tùy theo loài. Cá được đánh bắt 
trong vùng nhiệt đới và một thời gian sau mới ƯỚp đá sẽ có thời gian bảo 
quản ngắn hơn cá của cùng một loài được đánh bắt trong nước lạnh. Tốc 
độ ươn hỏng tương đối ở các nhiệt độ khác nhau thường được sử dụng 
để ước tính sự thay đổi chất lượng của cá ở nhiệt độ được biết trước. 
Tuy nhiên, điều này chỉ Ứng dụng với cá bảo quản ở nhiệt đỘ trên 0oC. 


Hoạt động của vi sinh vật là nguyên nhân chủ yếu làm cho các sản phẩm 
cá tươi bị ươn hỏng. Vì vậy, thời hạn sử dụng các sản phẩm cá tươi sẽ 
tăng đáng kể khi bảo quản chúng ở nhiệt độ thấp. Ở các nước công 
nghiệp hoá, việc bảo quản cá tươi bằng nước đá (ở 0oC) rất phổ biến và 
thời hạn sử dụng của sản phẩm ở các nhiệt độ bảo quản khác nhau (toC) 
được biểu diễn thông qua tốc độ ươn hỏng tương đối RRS (relative rate 
of spoilage- RRS), được xác định bằng công thức ( Nixon, 1971). 
Tốc độ ươn hỏng tương đỐi tại toC = -Thôøi gian baôo quaôn ôñ 0 Ơ 

Thôøi gian baôo quaôn ôâ t' £ 
Ở điều kiện bình thường, nước đá tan chảy ở 0oC. 0oC là nhiệt độ căn 
bản được sử dụng để so sánh thời hạn bảo quản cá tươi và các loài hải 
sản khác nhau. Dựa vào phương trình Arrhenius cho phép chúng ta tính 
toán mối quan hệ về tốc độ ươn hỏng tương đối của cá và các loài hải 
sản khác ở nhiệt đỘ trên 0oC. 
Cá nhiệt đới có khả năng chịu nhiệt cao hơn . Mô hình xác định tốc độ 
ươn hỏng của cá nhiệt đới, với độ nằm trong khoảng 0 - 30oC (Dalgaard 
và Huss, 1994) 


Ln (tốc độ ươn hỏng tương đối của cá nhiệt đới) = 0,12*toC 


Mô hình ươn hỏng của cá nhiệt đới 


Ln (Tốc độ ươn hỏng tương đối) 


———— Mô hình ươn hỏng kiểu căn bậc hai 
Đường cong O & R 


¬ Nhiệt độ (°C) 


Hình 3.7. Đồ thị biểu diễn chỉ số logarit tự nhiên của tốc độ ươn hỏng 
tương đối ở các loài cá nhiệt đới theo nhiệt độ bảo quản 


Nguồn: Dalgaard và Huss, 1994 


Đối với cá ôn đới, tốc độ ươn hỏng tương đối (RRS) được xác định theo 
phương trình: 


Tốc độ ươn hồng tương đối (RRS) = (1+ 0,1*T)2 
Reference: 0oC 

Ví dụ: Cá tuyết: Thời hạn bảo quản ở 0oC = 12 ngày 
Thời gian bảo quản ở 4oC = 12/RRS = 12/1,96 = 6,12 ngày 
Với RRS = [1 + (0,1 * 4)]2 = 1,96 

Ở đây: T là nhiệt độ của cá đo bằng độ C 


Do các mô hình nhiệt độ được xây dựng dựa trên khái niệm về tốc độ 
ươn tương đối, chưa xem xét đến yếu tố chất lượng ban đầu của sản 


phẩm nên việc dự báo thời hạn sử dụng chưa thật chính xác đối với các 
sản phẩm có chất lượng ban đầu khác nhau. Tuy nhiên, Spencer và Baines 
(1964) cho rằng vẫn có thể dự báo được ảnh hưởng của cả hai yếu tố là 
chất lượng ban đầu của sản phẩm và nhiệt độ bảo quản. Ở nhiệt độ 
bảo quản không đổi, điểm số để đánh giá chất lượng sẽ thay đổi một 
cách tuyến tính kể từ giá trị ban đầu đến giá trị cuối cùng khi sản phẩm 
không còn được chấp nhận nữa. Đã xác định được thời hạn sử dụng tại 
một nhiệt độ và mức chất lượng ban đầu biết trước, sau đó cũng có thể 
xác định được thời hạn sử dụng tại các nhiệt độ bảo quản khác dựa vào 
mô hình ươn hỏng theo nhiệt đỘ. 


Thời hạn sử dụng = 


Š ..ẽăẽ th... a..ẽ c xố... 


Toác ñoä hö hoâng ôô ñieàu kieän baôño qua8n thöïc teá 


Thời hạn bảo quản cá có thể khác nhau thay đổi tùy theo loài cá nước 
ngọt và nước mặn, vùng khí hậu (nhiệt đới, ôn đới) cho trong bảng 3.2. 


Bảng 3.2 Thời hạn sử dụng của các loài cá khác nhau được đánh bắt từ 
vùng biển nhiệt đới và ôn đới. 


Nguồn: Trích từ số liệu đã được công bố bởi Lima dos Santos (1981); 
Poulter và cỘng sự (1981) và Gram (1989). 


Loài cá Loại cá 


Thời hạn sử dụng (ngày) 


Ôn đới Nhiệt đới 


Các loài cá 
nước mặn 


Cá 
tuyết, 
haddock 


Whiting 


Cá 
mecluc 


Cá vền 


Cá nạng 


Cá hanh 


Cá mú 


Cá trê 


Nạc 


Nạc 


Nạc 


Nạc /ít mỡ 


Nạc 


Nạc 


Nạc 


Nạc 


9- 
15 


Pandora 


Jobfish 


Cá nâu 


Cá đuối 


Cá bơn 


Cá bơn 


Cá bơn 


Cá thu 
1) 


Cá trích 
mùa hè 


Nạc 


Nạc 


Nạc / ít mỡ 


Phẳng (dẹp) 


Phẳng (dẹp 


Hàm lượng 
chất béo cao / 
thấp 


Rất béo 


12 


21 


14 


18 


Các loài cá 
nƯỚc ngỌt 


Cá trích 
mùa 
đông 


Cá 
sardin 


Cá trê 


Cá hồi 


Cá vƯỢC 


Cá rô phi 


Cá môi 


Cá chép 


Cá phổi 


Ít béo 3 
8 
9 
Rât béo - 
17 
12- 
TIẠC 13 
`. 9- 
Ít béo H 
Nạc /ít 8- 
béo 17 
Nạc 
Nạc 
Nạc /ít 
béo 
Nạc /ít 


9- 
16 


6- 
40 


15- 
27 


16- 
24 


13- 
k2 


10- 
27 


12- 
26 


16- 
21 


11- 


béo 25 


Haplochromis Nạc 6 
Shad Kiệt ĐB 
vưa 
Corvina Kết x 30 
vưa 
: Béo 
: 2 
Bagre vì ° 
Chincuna Béo 40 
Pacu Béo 40 


1. Hàm lượng chất béo và thời hạn sử dụng thay đổi theo mùa 
Từ kết quả trên cho thấy: 
- Thời gian bảo quản lạnh của cá nước ngọt dài hơn các loài cá biển 


- Thời gian bảo quản lạnh cá vùng nhiệt đới dài hơn các loài cá vùng ôn 
đới hoặc hàn đới 


- Thời gian bảo quản lạnh cá gầy dài hơn các loài cá béo 


Lý thuyết giải thích về thời gian bảo quản khác nhau ở các loài cá khác 
nhau và các vùng khí hậu khác nhau như sau: 


- Cá nước ngọt có thể trong phần thịt của nó có chứa chất kháng khuẩn 
đặc biệt mà không tìm thấy ở cá biển, chính chất kháng khuẩn này ngăn 
cản sự ươn hồng lan truyền vào phần thịt do bởi hoạt động của vi sinh 
vật gây ươn hỏng. Cộng thêm vào đó, hầu như cá nước ngọt không có 
chứa trimethylamin oxide (TMAO), chất này CÓ nhiều trong các loài cá 
nước mặn. Ở cá nước mặn TMAO bị phân cắt sau khi chết tạo thành 
trimethylamin làm biến màu, mùi vị của sản phẩm, làm cho sản phẩm có 
mùi amoniac. Cá nước ngọt không tạo ra sản phẩm có mùi amoniac trong 
quá trình bảo quản với nước đá. Vì vậy chất lượng có thể tốt hơn cá 
nước mặn sau cùng thời gian bảo quản. 


- Sự khác nhau giữa các loài cá sống ở vùng nhiệt đới và ôn đới trong 
suốt quá trình bảo quản được giải thích dựa vào nhiệt độ môi trường cá 
đang sống. Hệ vi sinh vật và enzym của loài cá sống trong vùng khí hậu 
ôn đới thích ứng hiệu quả với nhiệt độ thấp hơn so với cá sỐng trong 
vùng nhiệt đới. Enzym và vi khuẩn tạo mùi hoạt động thấp ở nhiệt độ 
nước đá tan chảy (0oC). Hoạt động này sẽ tăng ở cá nhiệt đới. Điều đó 
kết luận rằng sự thay đổi nhiệt đỘ trong phạm vi rộng sẽ gây ra nhiều 
biến đổi bởi enzym và vi khuẩn với loài cá nhiệt đới và sẽ kéo dài thời 
gian bảo quản. 

3. Cá béo thường có thời hạn bảo quản ngắn hơn cá gầy do các chất béo 
trong cá chứa nhiều acid béo chưa bão hòa, dễ bị oxy hóa tạo ra mùi vị ôi 
khét cho sản phẩm. Ngoài ra, da cá béo sống ngoài khơi thường rất mỏng 
và điều này có thể góp phần làm tăng tốc độ ương hỏng. Vì da mỏng nên 
các enzym và vi khuẩn xâm nhập vào trong nhanh hơn. 

Dùng hóa chất 

- Không độc với người sử dụng. 


- Không có mùi lạ. 


- Không làm biến màu, mùi nguyên liệu. 

- Tính chất hóa học: phải ổn định, dễ hòa tan trong nước. 

- Có hiệu lực sát trùng mạnh. 

- Không làm mục dụng cụ bảo quản. 

Những hóa chất có thể sử dụng được để bảo quản nguyên liệu thủy sản 
- Loại muối vô cơ: NaCl, hypochlorid, NaNÑO2, NaNO3. 

- Loại acid: acid acetfic, acid lactic, acid sorbic. 

- Các chất khác: formaldehyde, natri benzoat, acid salisilic. 


Hiện nay rất ít sử dụng hóa chất để bảo quản. 


Bảo quản trong bao gói có điều chỉnh khí quyển 


Với phương pháp này, lượng và thành phần khí sử dụng thay đổi trong 
suốt quá trình bảo quản trong bao bì được hàn kín hay không kín. 


Khí sử dụng trong bảo quản bằng phương pháp MAP (Modified 
Atmosphere Packaging) 


Khí thường sử dụng trong kỹ thuật bảo quản này là N2, O2 và CO2. 
Quan trọng nhất là khí CO2. 


* Nitrogen (N2) 


Khí N2 có ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. Thay thế không 
khí bên trong bao bì bằng khí N2 nhằm ức chế sự phát triển của vi sinh 
vật gây hư hỏng sản phẩm. Bất lợi chính của việc sử dụng nitơ riêng lẻ 
là tạo ra mùi vị xấu cho sản phẩm. 


®:)XV(C)? ) 


Oxy được sử dụng trong hỗn hợp khí trước hết là để ngăn chặn sự mất 
màu đồ của mô cơ. Ở nồng đỘ > 5%, oxymyoglobin được hình thành từ 
myoglobin, tạo cho mô cơ có màu đỏ sáng và ức chế sự biến đổi không 
thuận nghịch của myoglobin thành metmyoglobin. Sử dụng nồng độ O2 > 
50%, cải thiện được mùi vị tươi của sản phẩm bao gói. 


kề 6 6 72 


Vi sinh vật cần CO2 cho quá trình tự trao đổi chất của chúng. Ở nồng độ 
CO2 cao (> 10%) vi sinh vật bị ức chế. Khả năng ức chế vi sinh vật phụ 
thuộc vào loài vi sinh vật, nồng độ CO2, nhiệt độ bảo quản, độ hoạt 
động của nước trong sản phẩm. Thay thế O2 bằng CO2 trong bao gói 
bảo quản sẽ ức chế được sự phát triển của vi sinh vật hiếu khí. Một số 
nghiên cứu cho thấy rằng khả năng kháng vi sinh vật của CO2 chủ yếu 
phụ thuộc vào sự tác động qua màng tế bào. Các ý kiến khác cho rằng 
tiến trình tác động lên màng tế bào chỉ bị ức chế và cấu trúc màng tế bào 
không bị phá hủy nghiêm trọng. CO2 có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ 
enzym vì vậy có tác dụng ức chế sự phát triển của vi sinh vật. 


Vi sinh vật trong bảo quản bằng phương pháp MAP 


Một trong những tác dụng quan trọng nhất của việc ứng dụng phương 
pháp MAP trong bảo quản cá và các loài thủy sản khác là ức chế sự hư 
hỏng do vi sinh vật. Vì vậy sẽ kéo dài thời gian bảo quản.. 


Hoạt động kháng lại vi sinh vật của CO2 phụ thuộc vào hoạt động của 
pha khởi đầu và dạng ban đầu của vi sinh vật. Kéo dài giai đoạn đầu (lag 
phase) là vấn đề rất quan trọng nhằm ức chế cơ chế hoạt động của vi 
sinh vật. Giảm tốc phát triển sau pha khởi đầu có tác dụng kéo dài thi 
gian bảo quản. Giảm nhiệt độ sẽ làm giảm tốc độ phát triển của vi sinh 
vạt. 


CO2 có tác dụng chính trong việc ức chế vi khuẩn gram âm. Đây là loại 
vi khuẩn gây hư hỏng ở nhiệt độ thấp. Ngược lại vi khuẩn gram dương 
ít bị ức chế và vi khuẩn lactic ít nhạy cảm nhất. Nấm mốc và nấm men 
cũng bị ức chế. 


Mối nguy của sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh trong MAP được 
giảm đến mức thấp nhất nếu dây chuyền chế biến được kiểm soát cẩn 
thận trong điều kiện lạnh. Với lý do này, kiểm tra nhiệt đỘ trong suốt 
quá trình bảo quản, phân phối và tiêu thụ là vấn đề rất quan trọng. Với 
sự hiện diện của CO2, sự phát triển của Staphylococcus aureus, 
Salmonella and Listeria bị ức chế ở nhiệt độ thấp, nhưng ở nhiệt đỘ cao, 
sự phát triển có thể xảy ra. Bào tử Clostridium botulinum phát triển Ở áp 
lực CO2 < 1 atm. Ở áp lực CO2 > 1 atm ức chế sự hình thành bào tử và 
sản sinh độc tố. Áp suất cao cũng tiêu diệt tế bào sinh dưỡng. Nhóm vi 
sinh vật đặc biệt được chú ý là vi sinh vật chịu lạnh Clostridium 
botulinum nhóm B và đặc biệt là nhóm E (trong cá). Loại vi khuẩn yếm 
khí này có thể phát triển và sinh độc tố ở nhiệt độ > 3,3oC. Điều này chỉ 
ra rằng độc tố có thể hình thành ở 10oC trước khi sự ươn hỏng xuất 
hiện. 


Ứng dụng MAP trong bảo quản cá và các loài thỦy sản khác 


Thành phần hỗn hợp khí sẽ thay đổi phụ thuộc vào loại cá cá béo hay cá 
gầy. 


Cá gầy có thể bảo quản trong bao gói có chứa 65% CO2, 25% N2 và 10% 
O2. Tuy nhiên, cá béo không thể bao gói trong hỗn hợp khí có chứa O2 
bởi vì phần chất béo của cá rất nhạy cảm với O2, chúng sẽ bị oxy hóa 
tạo ra các gốc tỰ do. Với cá loại này nên bảo quản trong bao gói với hỗn 
hợp khí chứa 60% CO2 và 40% N2. 


Cá bảo quản trong môi trường khí quyển điều chỉnh có thể kéo dài thời 
gian bảo quản lên đến 50%, khi nhiệt độ bảo quản thấp. 


Tuy nhiên, CO2 hòa tan nhiều trong chất béo và nước hơn N2. Tốc độ 
hòa tan tăng khi nhiệt độ giảm. Các yếu tố này làm giảm áp suất trong 
bao gói, kết quả làm cho bao gói bị hư hỏng (collapse). 


Sự hòa tan CO2 trên bề mặt mô cơ cá làm giảm pH sản phẩm, dẫn đến 
làm cho khả năng giỮ nước của protein giảm. 


Ứng dụng MAP trong bảo quản các loài nhuyễn thể có tác dụng ức chế 
sự tạo thành các đốm đen trên vỏ, khi nhiệt độ bảo quản từ 5 — 10oC. 


Một số nhân tố quan trọng cần chú ý khi sử dụng MAP 
- Chỉ sử dụng cho cá tươi 
- Đảm bảo nhiệt độ cá dưới 2oC trước khi bao gói 


- Bao gói trong điều kiện lạnh và vận chuyển sản phẩm đã đóng gói đến 
kho bảo quản lạnh (< 2oC) càng nhanh càng tốt sau khi bao gói. 


- Kiểm tra hỗn hợp khí sử dụng trong bao gói có phù hợp không: 65% 
CO2 + 25%N2 + 10% O2 (cá gầy); 60% CO2 + 40% N2 (cá béo) 


- Kiểm tra hỗn hợp khí thường xuyên 


- Cần phải giữ nhiệt độ sản phẩm từ 0-2oC trong suốt quá trình vận 
chuyển và phân phối. 


- Kiểm tra nhiệt độ sản phẩm thường xuyên, phải dao động trong 
khoảng từ 0-2oC khi đến kho bảo quản. 


- Khi bảo quản trong kho lạnh (0-2oC) cần theo dõi nhiệt độ thường 
xuyên để đảm bảo nhiệt độ được giỮ trong phạm vi này 


- Đảm bảo thời gian bảo quản như ghi trên nhãn 


Các dạng thực phẩm thủy sản khác 
CÁC DẠNG SẢN PHẨM THỦY SẢN KHÁC 


Sản phẩm cá muối 
Muối cá nhằm mục đích tăng thời gian bảo quản đồng thời tạo cho sản phẩm có hương vị thơm ngon. 


Muối cá đã có một lịch sử lâu dài và hiện nay chiếm vị trí rất quan trọng trong ngành chế biến thủy sản ở 
nước ta. Đây là phương pháp có hiệu quả cao, bảo quản kịp thời một khối lượng cá lớn vào mùa khai thác. 


Nguyên lý ướp muối để bảo quản 


Muối ăn có kích thước và thành phần hóa học khác nhau, đặc biệt thành phần nước thay đổi nhiều: khi độ ẩm 
không khí trên 75% thì muối hút nhiều nước, khi độ ẩm không khí dưới 15% thì muối khô nhanh. Muối có 
nhiều Ca2+ và Mg2+ thì đặc tính hút ẩm cao. CaCl2 và MgCl2 có đỘ hòa tan cao hơn NaCl, nhiệt đỘ tăng cao 
thì đỘ hòa tan của hai chất trên cũng tăng nhanh. Vì vậy nếu hàm lượng các chất trên trong muối ăn nhiều sẽ 
làm giảm đỘ hòa tan của NaCl. Ngoài ra Ca2+ và Mg2+ còn tạo cho sản phẩm có vị đắng chát. Do đó nên dùng 
lọai muối có chất lượng tốt để ướp muối cá giúp cho sản phẩm cá ướp muối có hương vị thơm ngon. 


Tác dụng của muối ăn 

- Kiểm hãm sự tự phân do tác dụng của enzym và vi khuẩn 

Nồng đỘ muối cao gây nên áp suất thẩm thấu lớn có thể làm vỡ màng tế bào vi khuẩn, làm nước thoát ra ngoài 
vì thế vi khuẩn khó phát triển. Nồng độ muối thông thường sử dụng lớn hơn 10%. Tuy nhiên có mỘit số vi 


khuẩn chịu muối phát triển được trong môi trường nồng độ muối cao (28%). Ở nồng độ muối 20 ~ 25% quá 
trình phân giải cá diễn ra rất chậm. 


- Muối NaCl có chứa ion Cl- có tác dụng gây độc đối với vi khuẩn. Sự thối rữa của cá chủ yếu là do tác dụng 


phân giải của enzym và vi khuẩn. Các loại enzym và vi khuẩn này cho hoạt tính mạnh nhất trong môi trường 
nƯớc muối loãng hoặc không muối nhưng ở nồng đỘ muối cao chúng sẽ bị kiềm hãm. 


Sự thẩm thấu của muối vào cá 
Quá trình thẩm thấu có thể chia làm 3 giai đoạn 


- Giai đoạn 1: nồng đỘ muối cao các phân tử muối ngấm vào cá nhanh, nước trong cá thoát ra ngoài (nước thoát 
ra gấp 3 lần muối ngấm vào). Trong giai đoạn này thịt cá còn màu đỏ, chưa đông đặc. 


- Giai đoạn 2: nồng độ muối giảm dần làm cho lượng nước thoát ra ngoài chậm hơn, protein bị biến tính, thịt 
cá rắn chắc, màu trở nên sậm và đông đặc lại. 


- Giai đoạn 3: áp suất thẩm thấu giảm dần đến 0, nồng độ muối trong cá dần bằng nồng độ muối của dung 
dịch bên ngoài. Thịt cá Ở giai đoạn này rắn chắc, có mùi thơm đặc trưng. 


Những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ướp muối 
- Phương pháp ướp: phương pháp muối ướt nhanh hơn phương pháp muối khô 


- Nồng độ: nồng độ cao, tốc độ thẩm thấu nhanh 


- Thời gian: tốc độ thẩm thấu của muối vào cá tăng tỷ lệ thuận với thời gian, đến một tốc độ nhất định nào đó 
thì quá trình thẩm thấu giảm dần và đạt trạng thái cân bằng. 


- Thành phần hóa học của muối: các thành phần khác trong muối như Ca2+, Mg2+ sẽ làm giảm quá trình thẩm 
thấu của muối vào cá. 


- Nhiệt đỘ: nhiệt độ tăng, tốc độ thẩm thấu tăng. Tuy nhiên, ở nhiệt độ cao enzym hoạt động mạnh và tác 
dụng của vi khuẩn tăng lên làm giảm chất lượng của cá. 


- Chất lượng: cá tươi tốc độ thẩm thấu mạnh, cá béo tốc độ thẩm thấu bé hơn cá gầy 


Những biến đổi của cá trong quá trình ướp muối 


- Protein của cá giảm do thoát ra ngoài nhiều, lượng nước thoát ra phụ thuộc vào phương pháp muối, nồng độ 
muối, thời gian muối. 


- Hao hụt chất dinh dưỡng: Chất béo hao hụt ít, protein hao hụt nhiều do hàm lượng đạm hòa tan khuếch tán ra 
dung dịch muối cùng với thời gian và nhiệt độ bảo quản. 


Quá trình chín cỦa cá ướp muối 


Cá sau khi ướp muối một thời gian dưới tác dụng của enzym và vi sinh vật làm cho mùi vị tươi của cá mất đi, 
tạo ra mùi vị đặc trưng của cá muối, thịt cá săn chắc, có mùi vị thơm ngon của cá muối. 


Trong quá trình chín protein bị phân giải tạo thành acid amin và các hợp chất hữu cơ khác làm cho protein trong 
thịt cá giảm xuống, lượng nitơ phi protein ngấm vào trong nước tăng. Các chất đường và chất béo cũng bị phân 
giải nhưng chậm hơn tạo cho sản phẩm có mùi vị đặc trưng. 


Công nghệ chế biến cá muối tống quát 


Chuẩn bị nguyên liệu 


| 


Ướp muối đọt 1 


| 


Tách nước 


Ướp muỗi đợt 2 


| 


Đóng gói và bảo quản 


Hình 6.1. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm cá muối tổng quát 


Kỹ thuật chế biến 


- Chuẩn bị nguyên liệu: dùng các loại cá tươi tự nhiên, cá ướp lạnh không dùng cá ươn, vỡ bụng, dập nát. Cá 
khoảng 0,5kg trở lên thì phải mổ bụng bỏ nội tạng và đầu rồi cắt thành khúc dài 10-12 cm hoặc có thể xẻ đôi, 
khía dọc 2 thân, rửa sạch để ráo nước. 


Ngoài ra cần phải chuẩn bị muối 

- Ướp muối đợt 1 

Cá có khối lượng < 0,5kg dùng 25 - 27% muối, có thể trộn đều cá với muối rồi cho vào bể... sau đó phủ lên 
trên một lớp muối mỏng. Cũng có thể muối cá bằng cách cứ một lớp cá lại phủ một lớp muối. Bề dày của 
mỗi lớp muối sao cho che kín không để hở cá. 

Thời gian ướp muối: sau khi ướp muối 48 - 72 giờ đem đi gài nén cho cá chìm xuỐng trong 48 - 72 giỜờ nữa 
- Tách nước 

Sau khi ướp muối đủ thời gian, vớt cá ra cho ráo, nước còn lại có thể sử dụng để làm nước mắm. 

- Ướp muối đợt 2 

Nhằm kéo dài thời gian bảo quản, lượng muối bằng 15% cá 

- Đóng gói - bảo quản 


Xếp cá đã muối đợt 2 vào túi polyethylen, bên ngoài dán nhãn. Các lô sản phẩm sản xuất ra xếp riêng theo thứ 
tự Ở nơi khô ráo thoáng mát có mái che mưa nắng. Thời gian bảo quản khoảng 30 ngày 


Yêu cầu vệ sinh 


Nơi chế biến, dụng cụ, thiết bị, người lao động ... phải đảm bảo sạch sẽ theo yêu cầu. 


Yêu cầu chất lượng 

- Thịt chắc, dai, tỉ lệ đập nát < 2% 

- Cá có mùi thơm đặc trưng, màu sắc đồng đều không có lấm tấm đỏ và màu khác 

- Hàm lượng cá trong muối từ 16 - 20% 

Nếu sản xuất cá muối thính hoặc cá hương liệu thì Ở giai đoạn ướp muối lần 2 trộn thính và hương liệu xay 


nhỏ vào muối để ướp. Tỉ lệ thính 3%, ớt bột 2%, đường 0,5 - 2%, muối 11 - 13%, gừng 0,5%, tiêu, đỉnh 
hương, vỏ quế... 


Các dạng sản phẩm cá muối 


a. Khô cá thu muối (KUSAYA-Nhật Bản) 


Cá thu (7094) ——> Mỗ bỏruột ——» Rửasạch ——> Ngầm nước muối (30⁄4) 
Rửa bỏmuối &——— Cá ~_——— Lễênmen 
Phơi khỗ Nước cá 


KUSAYA 


Hình 6.2. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm KUSAYA 

- Đặc tính vật lý, cảm quan: Rắn, màu nâu, mùi thơm đặc trưng của cá được lên men. 

- Đặc tính hóa học: pH = 6,5 - 7, độ ẩm 38 %. 

- Giá trị dinh dưỡng: Protein = 50%, lipid = 3 %, muối = 3 —~ 3,5% 

Ca = 890 mg, P = 810 mg 

Vitamin B1 = 0,24 mg, vitasmin B2 = 0,4 mg 

Niacin = 16 mg (đơn vị tính: mg/100 g sản phẩm) 

- Vi sinh vật: Corynebacterium kusaya, Spirillum sp., Chloridium bifermentans, Penicillum sp. 


b. Colombo - cured (Nam Ấn ĐỘ) 


Cá 
Ỷ 
Trộn muôi (tỷ lệ 3:1) 
Nước me, acid acetic 5⁄2 ——> Lên men (pH < 6,0) 
Sản phẩm 
Hình 6.3. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm Colombo-cured 


c. Sushi (Nhật Bản) 


Cá 
Ướp muối (20 - 30⁄4) + gạo nấu lên men 
Lên men 1 - 2 tháng 
Tách nước — > Nước cá 

Rửa 

Gạo nẫu + Koji — >  Lênmenlần2 
Sản phẩm 

Hình 6.4. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm Shushi 
Quá trình lên men sản phẩm lần 1 và lần 2 đều có sự tham gia của vi khuẩn acid lactic. Vi khuẩn này có vai trò 
bảo quản là chủ yếu, tuy nhiên sự phân giải protein nhờ vi khuẩn lactic vẫn xảy ra. 


Sản phẩm cá sấy khô 


Nguyên lý 


Nguyên liệu thủy sản tươi sống chứa hàm lượng nước cao (70 - 80%) là điều kiện thích hợp cho sự phát triển 
của vi sinh vật. Nếu giảm hàm lượng nước trong sản phẩm xuống 8 - 10% sẽ làm giảm sự phát triển của vi 
sinh vật. 


Phương pháp làm giảm hàm lượng nước trong thực phẩm xuống gọi là phương pháp làm khô. Dựa vào nguồn 
năng lượng sử dụng mà ta có phương pháp làm khô khác nhau: làm khô tự nhiên hay làm khô nhân tạo 


Dựa vào tính chất của sản phẩm có 3 loại khô: khô sống, khô chín và khô mặn 
- Khô sống: là sản phẩm chế biến bằng nguyên liệu tươi sống không qua xử lý bằng muối hay nấu chín 
- Khô chín: là sản phẩm chế biến bằng nguyên liệu đã nấu chín 


- Khô mặn: là sản phẩm chế biến từ nguyên liệu đã qua quá trình ướp muối 


Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tốc độ làm khô 


- Nhiệt độ không khí: nhiệt độ không khí tăng, tốc độ làm khô nhanh. Tuy nhiên nhiệt độ quá cao làm cho thịt 
cá bị khét, sản phẩm có màu đen 


- Ẩm độ không khí: khi độ ẩm không khí khoảng 80% thì quá trình sấy sẽ ngừng và có sự hút ẩm vào sản 
phẩm. Độ ẩm càng thấp, tốc đỘ sấy càng nhanh 


- Tốc đỘ gió: vận tốc nhỏ, thời gian sấy dài và phẩm chất thịt kém. Tốc đỘ gió lớn, nhiệt độ sấy không đều. 
Thường vận tốc trung bình khoảng 0,4 - 0,6 m⁄s, không khí lưu thông song song với bề mặt cá, quá trình làm 
khô nhanh hơn, không khí lưu thông tạo thành góc 45 độ so với bề mặt cá, tốc độ sấy chậm nhất. 


- Ủ ấm: nhằm xúc tiến sự chuyển động của nước trong thịt cá (thực chất là quá trình sấy khô gián đoạn). Quá 
trình Ủ ấm rút ngắn được thời gian sấy và nâng cao được hiệu suất 


- Nguyên liệu: mức độ to, nhỏ, dầy mỏng, da cứng hay mềm, có vảy hay không có vảy, mổ xẻ hay để cả con 
.. đều ảnh hưởng đến thời gian sấy 


Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bảo quản sản phẩm sấy khô 


Cá sấy khô thường được sử dụng trong ácc bỮa ăn truyền thống của tất cả các vùng dân cư trên thế giới. 
Trong những năm gần đây ảnh hưởng của việc tăng dân số và áp lực của việc đánh bắt cá làm ảnh hưởng đến 
nguồn nguyên liệu cá cũng như chất lượng sản phẩm. Theo kết quả đầu tiên của nhóm nghiên cứu được trung 
tâm Úc trợ giúp. Cơ quan phát triển nghiên cứu về nông nghiệp quốc tế và cơ quan nghiên cứu nông nghiệp 
Indonesia đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trong thời gian 3 năm về sự hư hỏng của cá tươi, cá khô, ... do côn 
trùng, vi khuẩn, nấm mốc gây ra. Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng thành phần của cá và những yếu tố 
dẫn đến sự hư hỏng. Kết quả cho rằng sự hư hỏng chủ yếu là do hàm lượng nước và đỘ hoạt động của nước. 


Kết quả việc thay đổi tính chất, chất lượng của cá do các nguyên nhân sau: sự tăng số lượng vi khuẩn trên thịt 
cá, sự chậm khô trong quá trình sấy hoặc thời gian bảo quản lâu, nấm mốc sẽ phát triển trên sản phẩm, kèm 
theo đó là ruồi, ấu trùng, bỌ...cũng góp phần vào sự phá hoại. 


Nhiều kết quả nghiên cứu cho rằng giảm độ hoạt động của nước sẽ đem lại kết quả là giảm được sự hoạt 
động của vi khuẩn. 


Mục đích của việc tạo nên sản phẩm cá sấy khô nhằm giảm độ hoạt động của nước đến mức thấp có thể 
chấp nhận được, lượng muối cho vào trong quá trình chế biến cá sấy khô được sử dụng ở mức cho phép. 
Lượng muối và độ ẩm mong muốn có thể điều chỉnh được độ hoạt động của nước. 


Hàm lượng nước 
Hàm lượng nƯớc trong cá tươi chiếm khoảng 80%. Khi giảm độ ẩm của cá xuống còn khoảng 25% giúp ngăn 


chặn sự phát triển vi khuẩn gây hư hỏng và dƯới 15% ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc. Giá trị này được 
tính toán dựa trên căn bản ướt, hàm lượng nước được định nghĩa: 


Khối lượng nước trong sản phẩm 
MW # ——————— 100% 
Tổng khối lượng sản phẩm 


Hàm lượng nước cũng có thể được tính toán dựa trên căn bản khô, được định nghĩa: 


Khỗi lượng nước trong sản phẩm 
Md= —arướẻớẽằằa ẽ neưmehee.ẽeemee=re«ee.eemeeerrx‹ 100% 
Tổng khối lượng sản phẩm dựa trên hàm lượng chất hô 


Mối liên hệ giữa 2 dạng trên diễn tả là: 


100 Miw 100 Mĩd 
Md= ——————— hay Mw= 
106 - MÍw 100 - Md 


Ví dụ: Khi 10 kg cá có độ ẩm 80% được sấy khô đến độ ẩm 25% (dựa trên căn bản ướt), lượng nước cần tách 
ra được tính toán nhƯ sau: 


Cá chứa 80% ẩm: 

10 kg cá = 8 kg nước + 2 kg chất khô 

Ở 25% ấm, 2 kg chất khô được diễn tả: 100 - 25 = 75% khối lượng 
Vì vậy tổng khối lượng cá ở 25% ẩm là: 

2 x100/75 = 2,67 kg bao gồm 0,67 kg nước và 2 kg chất khô 

Vì vậy lượng nước cần để tách ra là: 


8— 0,67 = 7,33 kg 


ĐỘ hoạt động của nước 
Loại bỏ phần lớn hàm lượng nước (85 - 90%) cũng chưa ngăn chặn được sự phát triển của vi khuẩn. Vì vậy, 


hàm lượng nước trong sản phẩm chưa phải là môi trường thuận lợi nhất giúp vi khuẩn phát triển. Độ hoạt 
động của nước liên quan trực tiếp đến hàm lượng chất hòa tan trong hệ thống. 


Mối quan hệ giữa hàm lượng nước và độ hoạt động cỦa nước 


Mối quan hệ giữa hàm lượng nước (dựa trên căn bản khô) và độ hoạt động của nước được diễn tả dưới dạng 
đường đẳng nhiệt hấp thu (sorption isotherm). 


Nếu cá được sấy khô hoàn toàn và sau đó bị hút ẩm trở lại, đường đẳng nhiệt hấp thu không đi theo lại đường 
tách ẩm cũ của sản phẩm sấy khô. Sự biến đổi này được gọi là hiện tượng “hysteresis”. Trong khi sấy cá, 
protein đông tụ và biến tính trong suốt tiến trình chế biến và trở nên không liên kết với cùng một lượng nước 
như dạng protein của cá tƯƠơi. 


Hàm lượng nước 
⁄4 căn bản khô) 


Tách âm 


Hoạt độ nước (aw) 


Hình 6.5. Mối quan hệ giữa hàm lượng nước và đỘ hoạt động của nước 


Ảnh hưởng cỦa nhiệt độ, pH và đỘ hoạt động của nước 


Trong suốt quá trình làm khô và khi cá được bảo quản trong môi trường có độ ẩm tương đối lớn thì ảnh hưởng 
của việc giảm độ hoạt động của nước trở nên quan trọng, ảnh hưởng đến tính ổn định của sản phẩm. Có mối 
quan hệ giữa độ hoạt động của nước đến sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn. Thường nấm mốc phát triển 
ở độ hoạt động của nước từ 0,75 — 0,9. Đồng thời sự phát triển của Clostridium botulinum (Troller và 
Christian, 1978) được trình bày Ở bảng 6.1 


Bảng 6.1. Tương quan giữa sự phát triển của Clostridium botulinum ở nhiệt độ và độ hoạt động của nước 
khác nhau 


Nhiệt độ (oC) pH 
ĐỘ hoạt động của nước (aw) 


0,997 0,98 0,97 0,96 


203040203040 666777 1/41/21/11/21/11/1 1/91/31/21/41/21/1 1/91/31/91/31/2 1/91/3 


Kết quả bảng trên cho thấy khi pH = 6, tỉ lệ phát triển của Clostridium botulinum giảm đi một nữa bằng cách 
giảm nhiệt độ từ 40oC xuống 30oC hoặc giảm đỘ hoạt động của nước từ 0,997 đến 0,98. Kết quả tương tự ở 
pH =7, sự phát triển của Clostridium botulinum giảm khi giảm độ hoạt động của nước và giảm nhiệt độ từ 
30oC xuống 20oC. 


Độ hoạt động của nước và những biến đổi hóa học 
Tốc độ phản ứng oxy hóa lipid và phản ứng hóa nâu Maillard xảy ra mạnh nhất ở độ hoạt động của nước từ 


0,6 - 0,9. Độ hoạt động của nước được xác định Ở giai đoạn sau khi muối cá và phụ thuộc vào phương pháp 
bảo quản cá muối. 


Ảnh hưởng cỦa côn trùng 

Ngoài ảnh hưởng của nhiệt độ, độ hạot động của nước và muối, côn trùng cũng ảnh hưởng đến chất lượng 
sản phẩm cá phơi khô. SỰ phát triển của ấu trùng trên cá thích hợp ở nhiệt độ 28 —- 30oC, điều kiện ẩm và 
hàm lượng muối tối ưu từ 11 — 15%. Bọ cánh cứng thường xuất hiện ở cá có nồng độ muối thấp hơn, ruồi 
xanh và muỗi tìm thấy ở nhiệt độ và độ ẩm cao hơn. 


Cá khô bị hư hại liên quan trực tiếp đến độ ẩm trong quá trình phơi khô và bảo quản, những hư hỏng ban đầu 
do bởi nhóm Diptera như ruồi, muỗi và bọ cleris trong quá trình phơi khô và bảo quản. 


Phương pháp sấy khô 


Sấy khô tự nhiên (sỬ dụng năng lượng mặt trời) 

Năng lượng mặt trời là một dạng năng lượng cơ bản và quan trọng nhất trong số các nguồn năng lượng có thể 
thay thế. Việt nam rất giàu năng lượng mặt trời. Sấy bằng năng lượng mặt trời là một phương pháp phổ biến 
và rất rẻ tiền. Nhiệt của mặt trời và sự chuyển động của không khí làm tách ẩm để thủy sản trở nên khô 


Quá trình làm khô cá bằng năng lượng mặt trời gọi là sấy khô tự nhiên. Theo phương pháp này nguyên liệu 
được phơi ngoài ánh nắng có nhiệt độ khoảng 37 - 40oC. 


Tiện lợi của phương pháp sấy khô bằng năng lượng mặt trời là giá rẻ, lý tưởng cho các sản phẩm ít hoặc 
không cần tăng giá trị và sản phẩm thường phơi gần nhà. 


Tuy nhiên, việc sử dụng nó còn rất hạn chế 
+ Thời gian sấy dài, có thể làm cho sản phẩm bị hư hỏng 
+ Không chủ động, phụ thuộc vào thời tiết 


+ Cần đảo trộn sản phẩm nhiều lần trong ngày 


+ Sản phẩm dễ bị bẩn do bụi 

Khi sấy khô bằng phương pháp tự nhiên cần lưu ý chọn vị trí sân phơi để nguyên liệu nhận được nhiều năng 
lượng mặt trời nhất. Sân phơi phải khô ráo, thoáng mát. Tốt nhất là phơi trên giàn cao 0,8 - 1 m vừa nhanh khô, 
vừa đảm bảo vệ sinh đồng thời thao tác dễ dàng. 


Phơi khô cá là phương pháp cổ truyền dùng trong dân gian, nhưng không thích hợp cho công nghiệp chế biến 


Sấy khô nhân tạo 
Quá trình làm khô cá bằng năng lượng nhân tạo gọi là phương pháp sấy khô nhân tạo. Theo phương pháp này 
cá được làm khô trong các thiết bị sấy. Thiết bị sấy là một phòng kín, không khí trong phòng được đốt nóng do 
bộ phận cung cấp nhiệt đặt phía dưới, bên trên có lá chắn kim lọai, nhiên liệu đốt nóng là than đá hoặc năng 
lƯợng điện, ... Cá được xếp trên các sàn thƯa đặt trên giàn, có nhiều lớp và mỗi lớp cách nhau 0,3 — 0,4m. 
Nguyên tắc làm việc 
Không khí đi từ ngoài vào qua bộ phận cung cấp nhiệt được đốt nóng rồi đi vào phòng sấy làm nóng nguyên 
liệu, nước từ nguyên liệu bốc hơi, không khí trong phòng sấy được lưu thông nhờ chênh lệch nhiệt độ và đi từ 
dưới lên kéo theo hơi nước qua Ống khói đi ra ngoài. Nhiệt đỘ sấy không được quá 65oC 
Ưu điểm 

« Thời gian sấy ngắn hơn 

» Sấy suốt năm và xuất khẩu đều đặn 

» Sản phẩm ổn định về chất lượng và độ ẩm 

»_ Ngăn ngừa ruồi và côn trùng gây bẩn sản phẩm 

«Sử dụng nguồn năng lượng tại chỗ, tận dụng mặt bằng sản xuất 
Nhằm tăng chất lượng sản phẩm cá khô, có thể dùng các cách sau: 


- Trước khi phơi, sấy cần phải mổ bụng, lấy hết nội tạng, cắt bỏ đầu, vảy và xẻ cá theo chiều dọc xương 
sống. 


- Phi lê riêng thịt cá và phơi, sấy nhằm làm tăng giá trị dinh dưỡng của sản phẩm 


- Trước khi phơi, sấy có thể ướp muối theo phương pháp muối khô, nếu tốc độ phơi, sấy nhanh có thể không 
cần ướp muối. 


Sự biến đổi của cá khi làm khô 


Khi làm khô cá để bảo quản, cá bị giảm thể tích và trọng lượng do sự bốc hơi nước, đồng thời màu sắc cá 
cũng thay đổi do hàm lượng chất khô tăng lên và do sự oxy hóa các sắc tố, thịt cá trở nên dai, chắc 


Công nghệ chế biến sản phẩm cá sấy khô 


Nguyên liệu 
Xử lý 
Ướp muối 
Khử muối 
Xếp cá lên giàn 
sấy khô 
Bao gói 
Bảo quản 


Hình 6.6. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm cá sấy 


Kỹ thuật sấy khô 
- Xử lý nguyên liệu 


Cá sau khi thu nhận cần được phân loại theo khối lượng và chất lượng. Cá có trọng lượng trên 5kg/con thì 
chặt đầu, lọai bỏ vẩy, cắt vây, mổ bụng, lọai bỏ nội tạng, cắt thành khúc 15cm. Cá dầy mình thì phi lê lấy 
phần thịt 2 bên, loại bỏ xương sống. Cá có trọng lượng trên 0,5kg/con thì mổ lưng dọc theo xương sống, bỏ 
nội tạng. Cá mình dẹp như cá chim thì mổ một đường dọc xương sống, bỏ nội tạng. Sau khi xử lý thì rửa sạch 
để ráo, có thể khử mùi tanh của cá: dùng dung dịch nước 40%, dấm ăn 0,3%, nước gừng 1%. 


- Ướp muối 

Với cá khô mặn tỈ lệ muối từ 20 - 22% trọng lượng cá tươi ban đầu, thời gian ướp khoảng 1 giờ. Nếu ướp 
khô thì dùng muối trộn vào cá sau đó xếp vào dụng cụ cứ một lớp cá một lớp muối, càng lên trên lớp muối 
càng dày hơn. Trên cùng phủ một lớp muối mỏng và gài vĩ nén đá cho cá chìm xuống. Nếu ướp ướt thì pha 
muối thành dung dịch bão hòa là 16kg muối khô cho 100kg cá. Gài vĩ nén chặt, ướp khoảnng 1-2 giỜ. 

- Khử muối: Trước khi phơi cần khử muối để giảm độ mặn của cá 


Để khử muối thường ngâm cá vào nước lã (tỉ lệ nước khoảng 50 - 60% so với cá, ngâm trong thời gian 10 - 15 
phút), vớt ra để ráo 


- Xếp cá lên giàn: trước khi phơi cần dùng khăn sạch chà vào vết mổ cho mặt cắt mịn, nhẫn. Lúc đầu úp bụng 
xuống, sau đó lật lại. Sau 2 - 3 ngày sấy, ủ một ngày rồi lại sấy tiếp 2 - 3 ngày nữa. 


- Sấy khô: tùy thuộc vào kích thước nguyên liệu có thời gian sấy khác nhau, nhiệt đỘ sấy cũng khác nhau. 
Trong quá trình sấy phải luôn đảo trỘn. 


- Bao gói - bảo quản: 
Sản phẩm cá sấy khô, để nguội, phân loại và cho vào bao PE hàn kín. Trọng lượng bao gói tùy thuộc vào mục 


đích sử dụng, thông thường mỗi mỗi túi nặng 10-15kg, sau đó xếp vào sọt, mỗi sọt 30kg. Sản phẩm được bảo 
quản Ở nơi khô ráo thoáng mát. 


Gầm kho và 4 gốc kho rắc vôi khô để chống ẩm, những ngày nắng to mở cửa kho cho thoáng khí và thường 
xuyên kiểm tra để quyết định thời gian bảo quản. Nếu đảm bảo được điều kiện trên thời gian bảo quản 
khoảng 75 ngày. 


Yêu cầu chất lượng cảm quan 

- Màu tự nhiên 

- Mùi thơm không khét 

- Vị ngọt không đắng chát 

- Trạng thái: thịt dai, không nát 

Nếu muốn sản xuất cá khô nhạt (cá cơm ...) không qua giai đoạn ướp muối, khử muối. 


Nếu muốn sản xuất cá khô ướp gia vị thì ướp muối 10%, sau đó rửa lại bằng dung dịch gừng rồi ướp gia vị 
với tỈ lỆ như sau: muối 0,3%, ớt 0,2%, nước mắm 0,2%, tỏi khô 0,5%, đường 0,5%, rượu trắng 1%. 


Thời gian ướp 2-3 giỜ, thời gian phơi 2-3 ngày, tiếp đó sấy ở nhiệt độ 45-50oC. 
Sản phẩm cá xông khói 


Mục đích của xông khói 


Nhằm phát triển mùi cho sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và tạo ra dạng sản phẩm mới. Một trong 
những mục đích chính của quá trình xông khói là tiêu diệt các vi sinh vật trên bề mặt. Ngoài ra xông khói còn 
làm giảm độ ẩm của sản phẩm vì thế cũng ức chế sự hoạt động của vi sinh vật trên bề mặt sản phẩm, kéo 
dài thời gian bảo quản sản phẩm. 


Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xông khói 


Nguồn nhiên liệu 
a. Nhiên liệu dùng để xông khói 


Nhiên liệu xông khói thường dùng là gỖ, khí đỐt sinh ra khói để xông và tỏa nhiệt. Nhiên liệu xông khói quyết 
định thành phần của khói, vì vậy việc lựa chọn nhiên liệu là vấn đề quan trọng. Không nên dùng gỖ có nhiều 

nhựa như thông vì trong khói có nhiều bồ hóng làm cho sản phẩm cá màu sậm, vị đắng, làm giảm giá trị cảm 

quan của sản phẩm. Các lọai nhiên liệu được dùng để xông khói là sồi, mít, dẻ,... có thể sử dụng dưới dạng 

gỗ, dâm bào hoặc mùn cưa. Để có được lượng khói cần thiết cần phải khống chế nhiên liệu trong điều kiện 

cháy không hoàn toàn, độ ẩm nhiên liệu thích hợp khoảng 25 - 30%. 


b. Thành phần của khói 


Thành phần của khói là yếu tố quan trọng trong khi xông khói, vì nó có quan hệ mật thiết đến chất lượng và 
tính bảo quản sản phẩm trong quá trình xông khói. Có khoảng 300 hợp chất khác nhau trong thành phần của 
khói, các hợp chất thông thường là phenol, acid hữu cơ, carbonyl, hydro carbon và một số thành phần khí khác 
như CO2, CO, O2,N2... 


- Các hợp chất phenol: Có khoảng 20 hợp chất phenol khác nhau trong thành phần của khói. Hợp chất phenol 
có tác dụng chống lại các quá trình oxy hóa, tạo màu, mùi cho sản phẩm và tiêu diệt các vi sinh vật nhiểm vào 
thực phẩm. 


- Hợp chất alcohol: Nhiều hợp chất rượu khác nhau tìm thấy trong khói. Rượu không đóng vai trò quan trọng 
trong việc tạo mùi cho sản phẩm xông khói. Tuy nhiên nó có tác dụng nhỏ trong việc tiêu diệt vi sinh vật. 


- Các acid hữu cơ: Các acid hữu cơ đơn giản trong khói có mạch cacbon dao động từ 1 - 10 nguyên tử cacbon, 
trong đó các acid hữu cơ có mạch cacbon từ 1 - 4 là nhiều nhất 


VD. Acid formic, acid acetic, acid propyonic, acid butyric, acid izobutyric ... các acid hỮu cơ hầu như không tạo 
mùi cho sản phẩm nhưng chúng có tác dụng bảo quản (làm cho pH bề mặt sản phẩm hạ xuống), đồng thời có 
tác dụng đông tụ protein. 


- Các chất cacbonyl: Các mạch cacbon ngắn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo màu, mùi cho sản phẩm 


- Các hợp chất hydro cacbon: Không đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản và chúng được tách ra trong 
những pha xông khói đặc biỆt. 


Tác dụng của khói đến sản phẩm 

* SỰ lắng đọng của khói lên bề mặt sản phẩm: lắng đọng đó là bước đầu tiên của tác dụng xông khói. Khi đốt 
nhiên liệu, khói bay lên và bám vào sản phẩm. Lượng khói bám vào nhiều hay ít có liên quan đến quá trình 
xông khói. 


Nhân tố chính ảnh hưởng đến sự lắng đọng của khói: Nhân tố ảnh hưởng đến sự lắng đọng của khói trên sản 
phẩm có 3 mặt: 


- Hệ thống khói hun càng không ổn định thì tác dụng lắng đọng của nó càng lớn. 


- Quan trọng hơn cả là ảnh hưởng của các lọai lực của hạt khói như chuyển động Brown, tác dụng của nhiệt 
điện di, tác dụng của trọng lực, trạng thái lưu thông của không khí. 


- Ảnh hưởng tính chất mặt ngòai của sản phẩm nghĩa là cấu tạo của bề mặt sản phẩm như thế nào (nhẫn, 
nhám)đều có ảnh hưởng đến sự lắng đọng của khói. Lượng nước trong sản phẩm có ảnh hưởng rõ rệt, nghĩa 
là cá càng khô tác dụng lắng đọng càng kém, độ ẩm của khói hun càng cao và tốc độ chuyển động lớn thì tác 
dụng lắng đọng càng lớn. 

* Sự thẩm thấu của khói hun vào sản phẩm 

- Sự thẩm thấu của khói: Sau khi khói hun lắng đọng trên bề mặt sản phẩm thì nó bắt đầu ngấm dần vào sản 
phẩm.Khi hạt khói bám lên sản phẩm, những thành phần trong khói sẽ thẩm thấu vào nhất là những chất có 
tính tan trong nước, hệ thống khói hun ở trạng thái thể lỏng dễ thẩm tích hơn ở trạng thái thể đặc. Đây là quá 
trình ngấm dần từ ngoài vào trong, lực thúc đậy chủ yếu của nó là sự cân bằng, nồng đỘ của các thành phần 
trong khói hun, ngòai ra nó cũng chịu ảnh hưởng củỦa tác dụng nhiệt di. 

- Nhân tố chính ảnh hưởng đến sự thẩm thấu của khói 

+ Thành phần, nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ của khói 

+ Bản thân nguyên liệu: Cá có nhiều hay ít vảy, lượng mỡ, lượng nước, .... 


+ Phương pháp và thời gian xông khói 


Tác dụng phòng thối và sát trùng của khói 


Qua nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy rằng khói có tác dụng phòng thối và sát trùng, 
nhưng tác dụng phòng thối của khói mạnh hơn, hai điểm này có liên quan mật thiết với nhau. 


* Tác dỤụng sát trùng mặt ngoài của sản phẩm 

Theo nghiên cứu của Shewan theo dõi tác dụng sát trùng của khói hun ở mặt ngoài sản phẩm cá trích cho thấy 
cá không qua xử lý, được xông khói ở nhiệt độ 20 — 30oC trong 3 -5 giờ thì lượng vi khuẩn ở mặt ngoài sản 
phẩm giảm 35%, nếu đem ướp muối trước thì lượng vi khuẩn giảm xuống 59%. 


Tác dụng của thành phần khói trong sản phẩm trong và sau quá trình xông khói: thành phần của khói ngấm vào 
sản phẩm và lượng vi khuẩn giảm dần xuống. 


* Khả năng sát trùng của thành phần khói hun: các thành phần trong khói hun như các hợp chất acid, phenol, 
aldehyde, ... đều có tác dụng sát trùng. Ngày nay người ta dùng hệ số phenol để biểu thị khả năng sát trùng của 
chúng. Phenol là chất có khả năng sát trùng mạnh, đặc biệt là phenol có phân tử lượng lớn, tổn tại trong dầu 
nhựa gỗ. Lọai phenol có nhiều gốc methyl và mạch carbua càng dài thì khả năng sát trùng càng mạnh. 

* Tác dụng chống oxy hóa của khói 

Sản phẩm xông khói có tác dụng chống oxy hóa rõ rệt, đó là tính chất quan trọng của khói hun. Đối với chất 
béo của động vật thủy sản, xông khói cũng có tác dụng chống oxy hóa rất tốt. Người ta đã thí nghiệm xông 


khói chất béo của cá trích, để ra ngoài trời nhiệt độ 40oC, thì thấy có không bị oxy hóa. Các thành phần phenol, 
hydrodquinol, guaialcol có khả năng chống oxy hóa tương đối cao. 


Ảnh hưởng cỦa thành phần khói đến sẵn phẩm 

a. Ảnh hưởng đến màu sắc và mùi vị sản phẩm 

Sự hình thành màu sắc và mùi vị của sản phẩm là do tác dụng tổng hợp phức tạp của nhiều chất để lại cho 
giác quan. Cho đến nay người ta đã tìm thấy trong khói có hơn 300 hợp chất khác nhau. Do đó việc nghiên cứu 
màu sắc, mùi vị của từng chất chưa được xác định, người ta chỉ cất riêng từng nhóm như phenol, aldehyde, ... 
và xác định màu sắc, mùi vị của chúng. 


b. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người 


Từ xưa đến nay chưa có phát hiện nào về sự ngộ độc cá xông khói. Tuy nhiên chúng ta cũng nhận thấy rằng có 
một số chất thuộc nhóm phenol và aldehyde gâg độc. Nguyên nhân không gây độc là do: 


- Lượng của nó rất ít trong sản phẩm. Ví dụ qui định của vệ sinh thực phẩm là lượng formaldehyde không 
vƯợt quá 20mg%, thực tế thì lượng formaldehyde trong sản phẩm chỉ khỏang 5 - 13mg%. Như vậy không thể 
gây độc. 


- Khi ăn các chất đó vào ruỘt qua tác dụng hóa học và sinh hóa đã làm giảm nhẹ hoặc tiêu mất độc tính của nó. 


VD: formaldehyde khi kết hợp với protein thì sinh ra hợp chất có gốc methylen không độc. Còn phenol khi vào 
cơ thể thì bị oxy hóa, bị cơ thể giải độc. 


Thành phần khói ngấm vào cá sau khi xông khói gồm: 
- Các hợp chất phenol: 1 - 34 mg% 


- Các loại acid có tính bay hơi: 5 -13 mg% 


- Formaldehyde: 5 - 13 mg% 


- Hợp chất ceton: 0,2 - 2 mg% 


Công nghệ chế biến sản phẩm cá xông khói 


Nguyên liệu 
Xử lý 
ớp muối 
Khử muối 
Để táo 
Móc treo hoặc xếp khay 
Sây sư bỗ 
Xông khói 
Làm chín 
Kiểm tra 
Phân loại 
Bao gói 
Ù 


Thành phẩm 


Hình 6.7. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm cá xông khói 


KỸ thuật xông khói 


- Chuẩn bị nguyên liệu: cá dùng để xông khói gồm cá hồng, cá thu, cá ngừ, cá chép ... Sau khi xử lý, bỏ đầu, 
vây, vảy, nội tạng, rửa sạch. Nếu cá lớn phi lê lấy 2 lườn, cá nhỏ để cá nguyên con. 


- Ướp muối: tùy theo nguyên liệu to nhỏ khác nhau mà quyết định tỉ lệ ướp sao cho khi ướp cá phải đạt độ 
mặn 1,5 - 2% 


- Xông khói: treo cá lên các móc treo trong phòng, cá nhỏ xếp vàp khay cách đều đặn để khói bám đều. 
Nhiệt độ xông khói khoảng 40 — 60oC đối với xông khói nguội và 120 — 140oC đối với xông khói nóng. 
Thời gian xông khói nguội khoảng 3 - 4 ngày, xông khói nóng khoảng 2 - 4 giờ 


Đối với phương pháp xông khói nguội, thường người ta áp dụng phương pháp gián đoạn (ban ngày xông khói, 
ban đêm Ủ ấm, sáng hôm sau mở cửa phòng xông khói cho hơi nước thoát ra ngoài) 


Yêu cầu sản phẩm 
- Xông khói nguội có hàm lượng nước 45 - 52%, nồng độ muối 6 - 12% 
- Xông khói nóng có hàm lượng nước 65 - 70%, nồng độ muối 2 - 4% 


Tóm lại: khi xông khói nóng protein bị đông tụ làm cho màng ngoài sản phẩm cứng lại, nƯỚc thoát ra ngoài ít, 
khói bám ít, sản phẩm ngon, màu sắc đẹp, mùi thơm ngon nhưng thời gian bảo quản ngắn. 


Sản phẩm cá đóng hộp 


Cá hộp là một trong các dạng thực phẩm đóng hộp. Ở nước ta có vùng biển rộng lớn, có nhiều loại cá thích 
hợp cho việc sản xuất cá hộp như cá trích, cá ngừ, cá thu, tôm, ... Trước đây nhân dân ta chỉ bảo quản cá theo 
tập quán truyền thống như sấy khô, làm mắm,... Công nghệ sản xuất đồ hộp phát triển vừa kéo dài thời gian 
bảo quản, vừa làm tăng giá trị thương mại của cá. 


Nguyên lý của quá trình xử lý nhiệt đồ hộp nhằm phá hủy hay vô hoạt enzym và vi khuẩn, tránh sự lây nhiễm 
trở lại từ môi trường bên ngoài. 


Việc xử lý nhiệt còn có tác dụng khác là sản phẩm cá vẫn giữ được chất lượng tốt mà không cần bảo quản 
lạnh. 


Chọn lựa tiến trình chế biến nhiệt 
Sản phẩm đồ hộp thực phẩm được phân chia ra làm 3 nhóm tùy thộc vào pH 
- Sản phẩm có đỘ acid cao (pH < 4,5) 


Cá sauce và các loại sản phẩm ngâm trong dung dịch acid acetic, acid citric hoặc acid lactic sẽ ngăn chặn sự 
phát triển của vi sinh vật sinh bào tử, vi sinh vật gây bệnh. Các loại vi sinh vật này bị phá hủy khi xử lý nhiệt 
trong môi trường acid. 


- Sản phẩm có đỘ acid trung bình (pH = 4,5 — 5,3) 


Nhiều sản phẩm đồ hộp cá sauce cà nằm trong khoảng pH này và tiến trình tiệt trùng nhiệt đòi hỏi phải kiểm 
soát cẩn thận (thường dựa trên sự phá hủy bào tử Clostridium botulinum). 


- Sản phẩm có độ acid thấp (pH>5,3) 


Trừ các loại sản phẩm nêu trên, hầu hết các sản phẩm đồ hộp cá có pH gần trung tính và đòi hỏi tiến trình tiệt 
trùng nhiệt phải đầy đủ như nhóm acid trung bình. Cộng thêm vào đó, cần thiết phải tính đến khả năng một số 
loại vi sinh vật ưa nhiệt hình thành bào tử kháng nhiệt có thể sống sót lại trong quá trình chế biến. Ví dụ vi 
khuẩn chịu nhiệt Bacillus stearothermophilus gây hư hỏng đồ hộp thực phẩm ở đáy hộp. Tuy nhiên, nếu tiến 
trình chế biến nhiệt yêu cầu tiêu diệt được hết vi sinh vật sinh bào tử thì cá sẽ bị quá nhiệt. Vì vậy cách tốt 
nhất nên tránh sử dụng thêm các nguyên liệu thô chưa qua xử lý như các loại gia vị, mà chúng có thể chứa vi 
sinh vật hoặc sau tiến trình chế biến bào tử có thể hình thành. 


VD. Sản phẩm đồ hộp có đường kính lớn, nếu làm nguội tự nhiên không dùng nước lạnh hoặc khí nén để làm 


nguội, có thể kéo dài hơn một ngày để làm nguội tâm sản phẩm và vi sinh vật có thể phát triển thông qua 
khoảng nhiệt độ này. Khi đó vi khuẩn ưa nhiệt hình thành bào tử phát triển và gây hư hỏng sản phẩm. 


Quá trình chế biến nhiệt 


Quá trình truyền nhiệt trong sản phẩm đồ hộp cá 


Ở cá, quá trình truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt chiếm ưu thế. Vì vậy thời gian tối ưu để nhiệt truyền vào tâm 
sản phẩm hay điểm nguội nhất của sản phẩm từ 20 - 120 phút, khi hộp có đường kính 14,5 mm, cao 168 mm. 
Nếu so sánh với quá trình chế biến nhiệt bằng đối lưu nhiệt, khi gia nhiệt cùng một nhiệt độ, thời gian để đạt 
được nhiệt đỘ tâm ít hơn 20 phút. 


Để tránh cá bị quá nhiệt ở điểm gần vách hộp và để gia tăng tốc độ truyền nhiệt đến điểm nguội nhất, sauce, 
dầu hoặc nước muối được bổ sung thêm vào trong hộp. Quá trình truyền nhiệt bằng đối lưu nhiệt được gia 
tăng khi hộp được khuấy đảo trong thiết bị thanh trùng. Roto quay dạng lật ngược hộp có hiệu quả hơn roto 
quay dạng xoắn. 


Gia nhiệt bằng bức xạ nhiệt không được thực hiện trong thiết bị thanh trùng nhưng cả 2 quá trình gia nhiệt 
bằng điện trở và microwave được ứng dụng để làm chín và khử trùng cá trước khi cho vào hộp. 


Trong hầu hết các loại sản phẩm cá đóng gói, sản phẩm dạng chất rắn huyền phù hoặc chất lỏng, quá trình 
chế biến nhiệt kết hợp cả hai quá trình truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt và đối lưu nhiệt xuyên qua sản phẩm bên 
trong hộp. Vị trí của điểm nguội nhất không đơn giản là nằm ở tâm hình học của bao bì mà nằm ở tâm hình 
học của miếng cá dày nhất trong bao gói. Vì vậy điểm nguội nhất có thể nằm ở vị trí bất kỳ. Quá trình truyền 
nhiệt bằng dẫn nhiệt xảy ra chậm hơn truyền nhiệt bằng đối lưu nhiệt. 


Ảnh hưởng của nhiệt độ chế biến 


Trong quá trình chế biến, nhiệt độ làm cho cá bị mềm và mất những chất dễ bay hơi. Quá trình thanh trùng 
nhiệt gắn liền với thời gian bảo quản đồ hộp. Trong công nghệ chế biến đồ hộp, cần quan tâm để giảm thiểu 
quá trình xử lý nhiệt quá mức bằng cách tăng tốc độ truyền nhiệt đến những điểm nguội nhất. 


Đồ hộp bị hư hỏng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, liên quan đến hàm lƯỢng protein. Một số 
protein Ở trong xương cá hồi và cá mòi qua quá trình chế biến thì trở thành dạng ăn được. Sự biến tính protein 
ở nhiệt độ cao làm mất 9-28% nước tùy thuộc vào mức đỘ chế biến, loại cá, giá trị pH và những yếu tố sinh lý 
khác. Cần giới hạn sự mất nước trong đồ hộp. Những quá trình chế biến như đóng hộp, giầm dấm, xông khói 
và nấu làm mất protein hòa tan. 


Khi xử lý nhiệt các vitamin nhóm B như B1, B2, B12, acid forlic, acid nicotinic bị mất nhiều. Lượng vitamin 
này còn lại ở cá hộp rất ít so với cá tươi. 


Sự thay đổi mùi vị xảy ra trong suốt thời gian chế biến có thể chấp nhận được nếu quá trình xử lý nhiệt có 
giới hạn. Sự thay đổi mùi vị của cá khó phát hiện được khi trong quá trình chế biến có sử dụng thêm nước sốt 
và gia vị. 


Sự biến đổi cấu trúc cũng xảy ra trong suốt quá trình chế biến, biến đổi này xảy ra có lợi nếu quá trình chế 
biến được kiểm soát. Sự biến tính protein đi kèm theo sự mất nước là nguyên nhân gây nên sự biến đổi cấu 
trúc của cá. Những loài cá có hàm lượng chất béo cao thì sự biến đổi cấu trúc diễn ra ít hơn nhờ ảnh hưởng 
hạn chế của chất béo đối với nước. Việc lựa chọn nguyên liệu ban đầu để chế biến cũng có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với sự thay đổi cấu trúc của cá. Cá kém tươi sẽ bị mất nước nhiều hơn và cấu trúc bị biến đổi nhiều 
hơn sau quá trình chế biến. 


Sự biến đổi màu sắc của cá cũng xảy ra khi sử dụng nguyên liệu kém chất lượng. Sự xuất hiện màu xanh ở 
đồ hộp cá ngừ là do sự đông tụ trimethylamin, myoglobin, cystein tạo nên trong quá trình nấu. Có thể giảm sự 
biến đổi màu ở cá ngừ bằng cách thêm vào những chất chống oxy hóa. Nagakao (1971) đưa ra phương pháp 
xác định sự kết hợp TMAO và TMA trong nguyên liệu để cho biết sự xanh hóa có thể xảy ra trong quá trình xử 
lý nhiệt. 


Màu sắc của cá hồi đóng hộp rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến giá trị cảm quan của sản phẩm. Cá hồi màu 
đỏ tươi có giá trị cao hơn cá hồi màu đỏ nhạt, cá hồi màu hồng có giá trị thấp hơn hai loại trên. Mỗi loài cá có 
nhân tố điều khiển màu khác nhau. Sử dụng cá kém chất lượng hoặc qua trình thanh trùng không thích hợp là 
yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi màu. 


Sự hóa nâu trong cá hộp liên quan đến lượng đường khử robose. Sự hóa nâu là một dạng hư hỏng của đồ hộp. 
Sự hóa nâu tăng lên là do sự tác động của riboside hydrolase lên acid ribonuleic (ARN). Tuy nhiên, với ribose 
hòa tan thì quá trình chần hoặc gạn chắt có thể tránh được sự hóa nâu của cá. Các nghiên cứu khác cũng cho 
rằng vi khuẩn Lactobacillus pentoaceticus sẽ phân hủy hết ribose ở nhiệt độ 0oC trong 2 ngày. Một sự hóa nâu 
khác xảy ra trong quá trình ngâm dấm cá với hành, có thể là do các acid amin phản ứng với 2,5 diketogluconic 
acid do sự tác động của vi khuẩn lên hành. Những phản ứng hóa nâu của cá hộp là những phản ứng hóa nâu 
không enzym. 


Sự biến đổi màu sắc của sò và cua trong quá trình chế biến thường liên quan đến những ion kim loại. SỰ xuất 
hiện màu xanh ở cua liên quan đến đồng, còn sự xuất hiện màu đen ở tôm là do sắt. Lươn và các loài cá ngừ 
cũng chịu sự thay đổi màu sắc trong quá trình chế biến là do trong bản thân nó có chứa hàm lượng sắt cao. Nếu 
nguyên liệu trước khi đem chế biến được bảo quản trong kho lạnh thì sự thay đổi màu sắc sẽ tăng lên vì khi 
bảo quản trong kho lạnh sẽ làm tăng lượng sunfua tự do trong nguyên liệu, sắt và sunfua tác dụng với nhau tạo 
ra kết tủa sắt sunfit (Fe2(SO3)3) có màu đen bám trên thành hộp, ở trên bề mặt cá và ngay cả trong phần chất 
lỏng. 

Những tinh thể “thủy tinh” đôi khi được tìm thấy trong đồ hộp cá thu, cá ngừ, cá hồi, tôm và giáp xác qua quá 
trình chế biến nhiệt. Những tinh thể này bị người tiêu dùng hiểu nhầm là tinh thể thủy tinh. Tuy nhiên, đó lại 
là những tinh thể canxi hoặc tinh thể magiê amoni phosphate. Khách hàng không cho phép có các tinh thể này 


trong sản phẩm. Tốt nhất là nên đề phòng để chúng không xảy ra. Sử dụng natri hexameta phosphate hay acid 
citric để ngăn cản sự hình thành canxi và magiê tự do hoặc tạo pH thấp để tránh sự lắng cặn của tinh thể này. 


Chế độ xử lý nhiệt 

Trong quá trình thanh trùng nhiệt có nhiều biến đổi xảy ra. Có rất nhiều phát minh về công nghệ sản xuất đồ 
hộp nhưng chủ yếu là tập trung vào việc nâng cao chất lượng của đồ hộp bằng cách giảm bớt đi thời gian xử 
lý nhiệt quá lâu mà vẫn đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu. Chọn được chế đỘ xử lý nhiệt thích hợp vừa 
đảm bảo chất lượng của sản phẩm, vừa đạt được những yêu cầu đề ra. 


Các giai đoạn chế biến sản phẩm cá hộp 


Quá trình chế biến sơ bộ 

Trong quá trình chế biến sản phẩm cá đóng hộp cũng như các loại thực phẩm đóng hộp khác đều mong muốn 
thành phần bên trong hộp không bị biến đổi. Để đạt được sự mong đợi đó thì nguyên liệu cần thiết phải qua 
quá trình chế biến sơ bộ để sản phẩm cuối cùng đạt được những yêu cầu đề ra. 

Cá tươi xử lý trước khi đem đóng hộp cần tuân theo nguyên tắc GMP “Good Manufacturing Practice”. 


Cá lạnh đông cần phải được tan giá nhanh (nhưng Ở nhiệt đỘ thích hợp). Tiến trình tan giá cần phải điều 
khiển thông số nhiệt độ và thời gian. 


a. Làm sạch và phi lê 


Cá được cắt bỏ đầu, tách nội tạng. Việc cắt bỏ đầu và tách nội tạng được thực hiện cùng một bước. 


Một vài loại cá lớn cần phải phi lê và cắt ra thành từng khúc tùy theo sản phẩm và qui trình chế biến. Nhiều 
loại cá dùng để đóng hộp như cá hồi, cá trích không cần phi lê vì xương của chúng sau khi qua quá trình thanh 
trùng đã đủ mềm và ăn được. Tuy nhiên, có những loại cần phi lê vì xương của chúng rất cứng và không ăn 
được. Thịt cá Ởở dạng phi lê có cấu trúc yếu và có thể vỡ ra khi thanh trùng. Việc tách nước ở gian đoạn xử lý 
nhiệt sơ bộ được ứng dụng nhằm làm cho thịt cá cứng hơn, ít bị vỡ và dễ dàng rót vào hộp. Cá thu trước khi 
philê ra làm hai phần nên hấp ở nhiệt độ 90oC để thịt cá không bị vỡ ra. 


b. Tách da 


Da cá là phần ăn được, nhưng nhiều loại cá da được tách ra nhằm mục đích cảm quan, đặc biệt là cá thu và cá 
ngừ. Tiến trình tách da bằng hóa chất được sử dụng bằng cách ngâm cá vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ 70 — 
80oC với pH từ 11 - 14. Sau vài phút vớt cá ra, dùng vòi nước mạnh phun vào cá nhằm để tách bỏ phần da và 
sau đó ngâm vào dung dịch HCI, có pH từ 1 - 4 để trung hòa lượng kiểm dư còn lại trong cá. 


c. Rửa 


Luôn phải rửa cá trong nước có xử lý với chất khử trùng sau khi tách nội tạng vì giai đoạn tách nội tạng là 
nguồn lây nhiễm rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, rửa còn để loại bớt nhớt và máu. Phi lê xong thường sẽ không 
rửa lại. 


d. Ngâm muối 


Mục đích của quá trình ướp muối là làm tăng hương vị cho sản phẩm. ThƯờng đây là một quá trình moi ruột, 
cắt đầu và các quá trình chế biến sơ bộ khác. Cá được ngâm vào dung dịch nước muối một thời gian, sự biến 
tính protein không đáng kể. Tuy nhiên, các protein hòa tan sẽ di chuyển ra bề mặt cá và khuếch tán vào nước 
muối. Muối ngấm vào thịt cá và có ảnh hƯởng trực tiếp đến mùi vị của sản phẩm. Hàm lượng muối thƯờng 
được chấp nhận ở mức 1 - 2%. Muối sử dụng là dạng muối tinh khiết và không chứa bất kỳ lượng nhỏ muối 
MgC]2 nào. 


Trong suốt quá trình ngâm muối có một ít lượng nước tách ra từ cá. Để ngăn chặn sự lây nhiễm, nước muối 
cần được thay mới thường xuyên. Thời gian ngâm muối các loại cá khác nhau là khác nhau và được xác định 
bằng thực nghiệm. Trong quá trình ngâm muối nên ngâm ở nhiệt độ thấp và nhiệt độ cần được cố định là 
hằng số. 


e. Muối khô 


Trong quá trình ướp muối khô lượng nước di chuyển ra ngoài nhanh hơn so với muối trong dung dịch, nhưng 
lƯợng muối ngấm vào cá nên giới hạn sau cho vị vẫn còn chấp nhận. Cá lớn dạng cắt khúc đóng hộp nên muối 
khô. 


f. Ngâm dấm 


Thường được ứng dụng như một tiến trình chế biến chính để bảo quản cho các sản phẩm hải sản. Thịt sò, 
thịt cua được ngâm dấm và đựng trong lọ thủy tinh trước khi thanh trùng hay tiỆt trùng. 


ø. Xông khói 


Quá trình xông khói nhằm làm tăng mùi vị của cá trước khi đóng hộp. Khi xông khói sản phẩm bị mất nước và 
trở nên khô. Có 2 phương xông khói là xông khói nóng và xông khói nguội. Khi xông khói nóng protein của cá 
đông tụ do biến tính, hạn chế sự mất dịch trong suốt quá trình chế biến. 


Chất lượng nguyên liệu ban đầu của cá sử dụng cho xông khói và đóng hộp có ảnh hưởng lớn đến chất lượng 
sản phẩm cuối cùng. Cá có hàm lượng chất béo thấp thì mất nước nhiều trong quá trình xông khói, điều làm 
làm cho cá cứng chắc và dễ xếp vào hộp, cấu trúc rắn chắc này vẫn còn sau quá trình thanh trùng nhiệt. Cá có 
hàm lƯợng chất béo cao thì mất nước ít do đó cá dễ bị vỡ khi xếp hộp và sản phẩm cuối cùng quá mềm. 


Làm chín sơ bộ 


Gia nhiệt làm bốc hơi một lượng nước, lượng nước bốc hơi tùy theo loài. Nếu lượng nước còn lại trong hộp, 
nó sẽ pha loãng các thành phần sauce bổ sung và làm giảm giá trị cảm quan của cá (VD: dầu bị tách ra và nổi 
trên bề mặt sản phẩm). 


Mục đích của quá trình làm chín sơ bộ là: 


»_ Loại bớt một lượng nước trong thịt cá và ngăn chặn sự thoát dịch 
« Tách phân nhớt, máu ảnh hưởng đến màu sắc, mùi vị sản phẩm 
se Giúp đông tụ protein 

» _Tách phần thịt ra từ xương 

«Phát triển mùi vị của sản phẩm 


Làm chín sơ bộ là tiến trình rất quan trọng. Cá cần được xử lý nhiệt đủ để ngăn chặn sự mất nước trong suỐt 
quá trình đóng hộp, nhưng không nên xử lý nhiệt quá lâu, khi đó cá sẽ bị khô và giảm chất lượng sản phẩm. 


Có thể xử lý nhiệt bằng 3 cách: chiên (rán), sấy, chẩn hấp. Tùy theo yêu cầu khẩu vị và thị hiếu người tiêu 
dùng có thể sử dụng một trong 3 phương pháp trên. 


a. Quá trình chần, hấp 


Trong quá trình chế biến sản phẩm cá hộp có nhiều loại nguyên liệu cần phải qua chần, hấp. Người ta nhúng 
nguyên liệu vào trong nước hay dung dịch hoặc xử lý nguyên liệu bằng hơi nước ở nhiệt độ 75 — 100oC. Quá 
trình hấp tổn thất chất dinh dưỡng ít hơn nhưng thực tế sản xuất thường chần vì thao tác gỌn nhẹ, thiết bị 
đơn giản, truyền nhiệt tốt hơn khi hấp. 


Sau khi cầhn, hấp xong cần làm nguội nhanh. Trong chế biến cá hộp chẩn, hấp làm cho thịt cá cứng chắc hơn 
nhằm mục đích: dễ xếp vào hộp, làm giảm lượng vi sinh vật bám trên bề mặt cá, làm giảm sự hư hồng thịt cá 
trong suốt quá trình chế biến. 


b. Chiên (rán) 


Thông thường dùng dầu để rán cá. Trước khi rán, cá có thể được tẩm bột nhằm làm cho cá sau khi rán vàng, 
thơm ngon và hình thức hấp dẫn. Sau khi tẩm bột để cá khoảng 3-5 phút rồi cho vào chảo chiên. 


Cá sau khi rán làm nguội đến 40oC. Cá rán nhằm làm tăng giá trị cảm quan và giá trị dinh dưỡng. Lượng vi sinh 
vật cũng bị tiêu diệt nhiều do nhiệt đỘ rán cao. 


c. Sây 
Cá sau khi ướp muối, xếp lên lưới để ráo khẳong 10 phút rồi đem sấy với chế độ sấy như sau: 
»_ Sấy 40-50oC khoảng 15-30 phút tùy theo kích thước của cá 


»_ Nâng nhiệt lên 90oC, thời gian nâng nhiệt khoảng 5-10 phút và tiến hành sấy tiếp khoảng 45-60 phút. 
» Làm nguội đến nhiệt độ 40oC 


Cho vào hộp - bài khí 


Cá được xếp vào hộp; dầu ăn, nước hay nước sauce được bổ sung thêm vào theo tỷ lệ đã được tính toán.Có 
thể cho vào hộp bằng tay hoặc bằng máy. Khi rót hộp phải đảm bảo các yêu cầu sau: 


». Đảm bảo khối lượng tịnh và thành phần của hộp theo qui định 
s_ Có hình thức trình bày đẹp 
» Đảm bảo hệ số truyền nhiệt 


e Không lẫn các tạp chất 
Bài khí ra khỏi hộp trước khi ghép nắp là công đoạn rất cần thiết nhằm: 


- Ngăn chặn sự gia tăng áp suất trong suốt quá trình tiệt trùng ở nhiệt đỘ cao do sự giản nở của khí ở khoảng 
trống trong hỘp. 


- Giảm sự oxy hóa sản phẩm thực phẩm bên trong hộp và giảm hiện tượng ăn mòn hộp 


Khí sinh ra trong hộp do sự ăn mòn hộp (sinh khí H2), hoặc do sự hoạt động của vi sinh vật sinh khí, hoặc do 
không khí xâm nhập vào hộp qua khe hở. 


Sự không cân bằng giữa áp suất bên trong và bên ngoài hộp thiẾc trong suốt tiến trình chế biến gây biến dạng 
ở những mối ghép, là nguyên nhân dẫn đến mối ghép bị hở. 


Đồ hộp không kín dễ bị hư hỏng do vi sinh vật. nếu kiểm tra hộp không kỹ thì rất nguy hại, ảnh hưởng đến 

gái trị của đồ hộp khi tiêu thụ. Với sự chênh lệch áp suất lớn hoặc đường kính hộp lớn, áp suất bên trong lớn 
hơn áp suất bên ngoài gây phồng hộp, điều này được gọi là “peaking”. Khi áp suất bên ngoài lớn hơn áp suất 

bên trong làm cho hộp bị móp méo, gọi là “panelling”. 


Áp suất bên trong quá lớn có thể làm bật nắp hộp hoặc làm cho mối ghép lỏng lẻo. Do đó cần tạo áp suất đối 
kháng trong thiết bị chế biến. 

Những hộp có kích thước nhỏ, vững chắc thì có thể chống lại sự biến dạng do chênh lệch áp suất giữa trong 
và ngoài hộp. Những hộp nhỏ không cần khoảng không cho khí giãn nở. cá, dầu, nước sốt được rót đầy hộp. 
Để ngăn chặn sự gia tăng áp suất vƯỢt quá giới hạn bên trong hộp trong suốt quá trình gia nhiệt, cần đuổi khí 
và tạo khoảng không trong hộp trước khi đem ghép mí. Có 3 phương pháp bài khí: phương pháp nhiệt, phương 
pháp phun hơi và phương pháp hút chân không 

a. Phương pháp nhiỆt 


Cho cá và dầu hoặc nước sốt vào hộp khi còn nóng, hơi nước bốc lên sẽ đẩy không khí ở phía trên ra ngoài, 
sau đó ghép mí ngay lập tức và làm nguội để không khí không xâm nhập trở lại. 


Nếu độ chân không nhỏ hơn 5mmHg thì sẽ làm cho hộp bị biến dạng. 

b. Phương pháp phun hơi 

Hộp đi qua băng chuyền, hơi nước phun vào hộp, hơi nước sẽ chiếm chổ của không khí trong hộp và đậy 
không khí ra ngoài, sau đó ghép hộp ngay lập tức. Hơi nước trong hộp sẽ ngưng tụ và tạo chân không. Quá 
trình này được thực hiện trong phóng bài khí. 

c. Phương pháp hút chân không 


Đây là phương pháp phổ biến nhất để tạo độ chân không trong đồ hộp. Phương pháp này được thực hiện 
trong phòng hút chân không, dùng bơm chân không để hút không khí trong hộp ra. 


Ghép nắp 


Nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của công nghệ sản xuất đồ hộp là khả năng làm kín hộp hoặc lọ 
thủy tinh. Bước này rất quan trọng ảnh hưởng đến mức đỘ an toàn và thời gian bảo quản. 


Kiểm tra độ kín của mối ghép là vấn đề quan trọng nhất. Sau khi ghép mí, hộp được đưa qua chậu nước rửa 
để loại bỏ phần nguyên liệu còn bám trên hộp. Nếu không rửa lại, phần nguyên liệu này sẽ bị đóng cứng lại 
trong suốt quá trình xử lý nhiệt và không thể tách ra được sau đó. 


Bao bì cá hộp 
Bao bì cá hộp có thể là thủy tinh hoặc kim loại nhưng hiện nay phổ biến nhất là bao bì sắt tây và bao bì nhôm 
Bao bì phải đảm bảo các yêu cầu sau: 


» VỆ sinh sạch sẽ, không chứa các ạtp chất lạ 

» Không gây độc cho thực phẩm, không làm thực phẩm biến đổi chất lượng, không gây mùi vị lạ và không 
làm biến màu cho thực phẩm 

» Bền đối với tác dụng của thực phẩm 

» _ Chịu được nhiệt đỘ và áp suất cao 

« Truyền nhiệt tốt, chắc chắn, gọn nhẹ 

« Dễ gia công, giá rễ 

« Hình thức hấp dẫn 

» Sử dụng, vận chuyển, bảo quản tiện lợi 


Thanh trùng 


Quá trình chế biến nhiệt giúp tiêu diệt vi sinh vật. Thông thường sử dụng hơi để thanh trùng nhiệt. Tác dụng 
có hiệu quả nhất của quá trình chế biến nhiệt là ở nhiệt độ lớn hơn 100oC. 


Khi xử lý nhiệt sản phẩm, nhiệt độ bên trong hộp tăng chậm hơn nhiệt đỘ trong thiết bị thanh trùng. Vì vậy số 
liệu tính toán và các số liệu thực nghiệm cần phải được kiểm tra để đạt được nhiệt đỘ /thời gian xử lý nhiệt 
thích hợp. Sao cho ở tâm sản phẩm phải đảm bảo đủ nhiệt để tiêu diệt tất cả các vi sinh vật, kể cả dạng bào 
tử. 


Trong thực tế, để chế biến đồ hộp cá sauce cà với dạng hộp hình oval 400g đòi hỏi thời gian xử lý nhiệt là 75 
phút ở nhiệt độ 115oC để đảm bảo mức độ an toàn về mặt vi sinh và tránh các hiện tượng hư hỏng khác xảy 
ra. 


Vấn đề rất quan trọng cần lưu ý là một tiến trình xử lý nhiệt ở điều kiện này thích hợp nhưng ở điều kiện 
khác có thể không thích hợp. 


Dán nhãn và đóng thùng 


Để dây chuyền công nghệ thực hiện, sản phẩm đồ hộp sau khi tiệt trùng được đem đi bảo ôn khoảng 14 ngày 
trước khi phân phối. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong suốt quá trình chế biến như mối ghép không kín, 
lớp tráng mặt trong của hộp không tốt hay một số lỗi khác, hộp sẽ trương phồng lên. Sự trương phồng của 
hộp xảy ra do vi sinh vật hoạt động sinh khí hoặc do phản ứng của sản phẩm lên thành hộp sinh khí H2. 


Tổn trữ trước khi dán nhãn còn có tác dụng giúp cho sản phẩm ổn định và giúp cho nước sauce ngấm vào cá. 


Ngày nay, nhãn giấy dán trên hộp được thay thế bằng mực in trên hộp. Nhãn được dán trên thùng carton. Các 
thùng này phải có độ bền tốt để bảo vệ hộp tránh gây hư hỏng mối ghép hay con dấu xuất kho. 


Bảo quản đồ hộp cá 


Với những sản phẩm cá hộp có thể bảo quản lâu dài. Trong quá trình bảo quản sẽ làm tăng mùi vị đặc trưng 
của sản phẩm. Tuy nhiên, không thể kiểm soát được các phản ứng vật lý và hoá học ảnh hưởng đến bao bì và 
những thành phần bên trong nó. Sản phẩm sau khi bảo quản một thời gian dài thường gặp các trường hợp như 
thay đổi màu sắc, sự ăn mòn hộp, sự tạo thành tinh thể, sự đóng vón nước sốt và sự mất mùi vị. 


Nhiệt độ bảo quản khoảng 35oC ngăn cản được sự phát triển của các bào tử vi sinh vật sống sót sau quá trình 
thanh trùng. Durand và Thibaud (1980) cho rằng sự ăn mòn bề mặt trong của đồ hộp sắt tây chứa cá mòi và cá 
thu ngâm dấm hay rót nước sốt sẽ xảy ra sau 2 năm nếu bảo quản ở 37oC. 


Một số qui trình sẳn xuất cá hộp 


Sản phẩm cá ngâm dầu 


Sản phẩm cá ngâm dầu là một lọai sản phẩm mới, có chất lượng và giá trị sinh năng lượng cao. 


ạn bố rước 


Ù 


Rút đầu đậu nành: 


Làm mắt 

Sẵm phẩm 
Hình 6.8. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm cá ngâm dầu 
- Nguyên liệu: Cá đem chế biến có hàm lượng béo lớn hơn 4%. Không đưa vào sản xuất những loại cá không 
chắc thịt, không đủ lượng béo. Có thể sử dụng cá tươi, cá đông lạnh, tốt nhất là dùng cá bảo quản ở nhiệt độ 
1-5oC trong 10-20 giờ, không dùng cá mắt đỏ, mỡ đã bị oxy hóa. 


- Ướp muối trong 4 phút với dung dịch muối có nồng độ 18-22 Bé. Sau khi ướp muối cho cá vào rỗ để ráo rồi 
đem đi rót hộp bằng tay. 


- Có thể hấp bằng hơi nước ở nhiệt độ 90-100oC trong 10 phút. 
- Thanh trùng theo chế độ 


15 — (60-65) -15 
112°Œ 


Sản phẩm cá sốt cà chua 


Hấp 


Ị 


Làm mất 


Ù 


Vào hộp 


Thêm nước sốt vào đầy hộp 
| 
Bài khí 
| 
Ghép mí 
ụ 


Rửa hộp 


Thanh trùng 


Ù 


Lầm nguội 


| 
Bão ôn 


| 


Thành phẩm 


Hình 6.9. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm cá sốt cà 


Sản phẩm surimi 


Giới thiệu sơ lược về surimi 


Thuật ngữ surimi của Nhật Bản là một cách nói thông dụng được dùng để gọi tắt tên của các sản phẩm giả 
cua hoặc các sản phẩm đặc biệt khác. Surimi còn được gọi là chả cá, là một lọai protein trung tính, được chế 
biến qua nhiều công đọan rửa, nghiền và định hình lại cấu trúc. Các protein đã được làm sạch trộn với chất 
tạo đông và sau đó đem đi cấp đông, nó sẽ hình thành thể gel cứng và đàn hồi. Tính tạo gel, tính giỮ nước và 
tạo nhũ tương tạo nên cấu trúc để làm nguyên liệu cho việc sản xuất Kamaboko. 


Surimi được xuất khẩu và bán với số lượng lớn trên khắp các thị trường Châu Âu. Từ những năm 80, các nước 
Tây Âu, Mỹ, Canada, ... cũng đã sản xuất được surimi nhằm cung cấp nhu cầu tại chỗ và khắc phục vấn đề 
quản lý nguồn cá trên thế giới, tránh được hiện tượng nguồn cá ngày một cạn kiệt ở Nhật Bản. Ở Việt nam 
cũng có nhiều nhà máy sản xuất surimi nhưng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. 


Công nghệ sắn xuất surimi 


Qui trình sản xuất Surimi 


Nguyễn liệu 


Xử lý 
| 

Nghiễn ép 
| 


Rữa 


| 


Lạc 


| 


Khử nước 


Phối trộn các chất phụ gia 
Ép định hình 


\ 


Vàn khuôn 


Cấp đông 


| 


Trữ đông 


Hình 6.10. Sơ đồ qui trình chế biến sản phẩm surimi 


Thuyết minh qui trình 
a. Nguyên liệu 


Độ tươi cỦa nguyên liệu cá rất quan trọng để đạt được hiệu quả chế biến cao nhất. Ở Nhật, sản phẩm 
Surimi trong các nhà máy có giá trị rất cao. Mỗi loài phải được xử lý dựa trên giá trị của nó. Chất lượng 
nguyên liệu có ảnh hưởng rất lớn đến giá trị cảm quan và tính chất hóa học của sản phẩm. Cá tươi chế biến 
thích hợp hơn, tạo ra sản phẩm ít màu và các liên kết của mô cơ hình thành gel tốt hơn. Khi cá có hàm lượng 
nước thấp và protein cao nghĩa là chu kỳ rửa ít. pH thấp có xu hướng tạo gel bền hơn nhưng nước dễ dàng 
tách ra trong quá trình chế biến. Cá sau giai đoạn tê cứng, pH bắt đầu tăng cao, khả năng giữ nước tốt và gel 
trở nên mềm. 


b. Xử lý 


Cá tươi được đem đi cắt đầu, bỏ nội tạng, rửa. Với sản phẩm surimi được chuẩn bị từ thịt cá đã được phi lê 
sẵn sẽ cho sản phẩm có chất lượng ổn định hơn. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị thịt phi lê, hiệu suất thu 
hồi thịt sẽ giảm do một phần thịt còn dính lại ở các phần xương. Việc sử dụng thịt cá còn nguyên xương sẽ 
làm cho sản phẩm surimi có chất lượng kém hơn. Bởi vì trong quá trình ép lấy thịt cá dịch lỏng trong các tế bào 
thần kinh, tủy và các thành phần còn sót lại trên xương như lá lách, thận, ruột, dạ dày ... rất giàu enzym gây 
biến tính protein, mặc dù quá trình rửa có thể loại các enzym này nhưng không triệt để. Bù lại hiệu suất thu 
hồi thịt trong trường hợp này cao hơn. 


Bảng 6.2. TỶ lệ các phần thu được so với cá nguyên con 


TỈ lệ so với cá nguyên con (%) (a) (Œb) (c) (d) (e) 


Các phần của cá 40 fÌ 30 11 7 
Phần thịt đã bỏ xương 32 10 17 6 3 


Phần thịt đã được rửa 3 lần và được ép khô 99) 8 10 4 1 


(a): Thịt philê ở bên 

(b): Thịt philê (phần được gọi là “J” cut) 

(c): Đầu 

(d): Xương giữa (phần phía sau) 

(e): Xương giữa (phần phía trước) 

c. Nghiền ép 

Mục đích nghiền ép là tách xương, vảy, da bằng phương pháp cơ học. Phần thịt được ép xuyên qua các lỗ của 
trống nghiền có đường kính từ 3 - 4 mm. Nguyên lý hoạt động của máy nhờ vào lực ép của rulo trợ lực, lực 
căng của các dây cao su ép, dây cao su sát vào trống nghiền. Cá đi vào giỮa dây cao su và trống nghiền bị ép 
mạnh, thịt cá xuyên qua lỖ trống đi vào trong, còn xương, vảy, da không xuyên qua lỖ trống được cuốn ra ngoài 
bị thanh gạt gạt rớt xuống. Đối với thịt phi lê đem đi nghiền, hiệu suất làm việc của máy rất cao. Trong quá 
trình nghiền có các biến đổi vật lý và hóa học xảy ra: cấu trúc thịt cá bị phá vỡ hoàn toàn, nhiệt đỘ gia tăng 
trong quá trình nghiền làm cho protein bị biến tính một phần. 

d. Tiến trình rửa 


Chu kỳ rửa của cá với nước là giai đoạn quan trọng của tiến trình sản xuất surimi. Rửa cá nhằm loại bỏ: 


- Sự hòa tan cỦa mô cơ protein sarcoplasmic (protein chất cơ) vào trong nước mà những chất đó ngăn cản quá 
trình hình thành gel. 


- Enzym (protease) 

- Chất mùi, màu 

- Lipid 

- Chất mang oxy trong hồng cầu gây nên sự oxy hóa chất béo làm biến đổi tính chất của protein. 

- Khử tanh 

Rửa sẽ làm cho nồng đỘ actin và myosin tăng, giúp gel hình thành tốt 

Mỗi lần rửa phải được thực hiện nhanh trong khoảng 5 - 10 phút, tỉ lệ nước rửa với cá khoảng 3:1 hoặc 4:1 sẽ 
cho kết quả cao, nhiệt độ nước rửa thường khoảng 0-5oC để ngăn chặn sự biến tính của protein. Quá trình rửa 
được lặp lại 2 - 3 lần. 

Đối với cá nạc vấn đề màu, mùi có thể bị giảm nhẹ nhưng không đáng kể bởi vì các thao tác rửa được thực 
hiện rất nhanh. Trong cá khoảng 2/3 chất khô của thịt được cấu thành từ những sợi tơ cơ có tính chất, chức 
năng rất tốt. Phần còn lại chứa các thành phần máu, lipid và các protein chất cơ khác là thành phần bất lợi đối 


với quá trình sản xuất surimi, các thành phần này cũng được loại ra khỏi cá một ít. Chính những đặc điểm này 
cá nạc có thể rửa 1 - 2 lần là được. 


Đối với các loại cá có chứa nhiều lipid, trong quá trình rửa lipid dễ bị thủy phân. Chất béo của cá đa số là chất 
béo chưa bão hòa dễ bị oxy hóa tạo nên màu và mùi khó chịu, cần phải loại ra trong quá trình sản xuất. Ở lần 
rửa thứ nhất người ta dùng nước rửa là dung dịch NaHCO3 0,5% nhằm tẩy màu và mùi thịt cá. Ở lần rửa sau 
cùng dùng nước muối nồng độ 0,1 - 0,3% để rửa nhằm dễ dàng cho việc ép khô nƯỚc sau này. 


Chất lượng nước rửa rất quan trọng như khi pH cao sẽ làm tăng khả năng giữ nước. Nước cứng với sự hiện 
diện của ion Ca2+, Mg2+, Fe3+ sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc và màu sắc của sản phẩm. 


e. LỌC 

Tiến trình này có thể thực hiện trước hoặc sau khi khử nước. Việc chọn lựa phương pháp lọc dựa vào số 
lƯợng nước chứa trong cá sau khi khử nước. Khi lượng nước trong cá thấp quá trình lọc diễn ra chậm và khó 
khăn. Mục đích của quá trình lọc là loại bỏ xương, da và những phần mô cơ màu đen gây ảnh hưởng đến chất 
lượng sản phẩm. 

f. Khử nước (ép tách nước) 

Việc khử nước làm giảm hàm lượng nước của thịt cá còn khoảng 80 - 85% so với trọng lượng Ướt. Phương 
pháp cổ truyền là dùng máy ép trục vít. Ngoài ra, người ta còn sử dụng máy ly tâm quay với tốc đỘ cao để tách 
nƯỚớc. Trong quá trình ép tách nước một phần những chất có khả năng hòa tan trong nước (protein, khoáng...) 
sẽ bị thất thoát. 

Việc khử nước và lọc là giai đoạn kết thúc của tiến trình sản xuất surimi truyền thống. 

ø. Phối trộn phụ gia 


Thêm các chất phụ gia như đường, sorbitol, polyphosphate để nâng cao chất lượng cảm quan cho sản phẩm, 
tạo sự đồng nhất giữa thịt cá và gia vị để chuẩn bị cho giai đoạn định hình. 


Tùy theo yêu cầu của khách hàng mà có những công thức phối trộn khác nhau 

VD. 100 kg thịt cá bổ sung: 

2 kg sorbitol 

5,5 kg đường 

0,3 kg polyphosphate 

Trong quá trình phối trộn có sự gia tăng nhiệt độ. Vì vậy cần phải bổ sung nước đá xay nhuyễn hoặc nước 
lạnh vào nhằm làm giảm nhiệt độ sản phẩm. Nhiệt độ thấp làm cho cấu trúc thịt cá co lại và sản phẩm dai 
hơn. 

h. Cấp đông 

Nhằm mục đích kéo dài thời gian bảo quản từ 6 - 12 tháng. Nhiệt độ cấp đông khoảng - 40oC, sau cho tâm sản 


phẩm đạt nhiệt độ - 15oC trong khoảng thời gian 4 - 5 giờ. Quá trình bảo quản và vận chuyển surimi phải 
được duy trì ở trạng thái lạnh, nhiệt độ khoảng -25oC. 


Đặc tính, chức năng cỦa protein surimi 


Đặc tính chức năng của protein surimi được chia làm 3 nhóm lớn: 


Tính hấp thu và giữ nước 


Tính hấp thu và giỮ nước của protein surimi bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Một vài yếu tố như nồng đỘ, pH 
(pH thay đổi dẫn đến làm giảm lực liên kết giữa các protein), nhiệt độ (nhiệt đỘ cao làm giảm sự cố định 
nước), thời gian, lực ion....có ảnh hưởng đến sự hấp thu nước của protein. Đó là chỉ tiêu cho phép đo lường sự 
biến tính của protein. 


Tính họat động bề mặt 

1. Tính tạo nhũ tương 
Nhĩ tương là sự phân tán của hai pha lỏng không hòa tan vào nhau, một trong hai pha là pha liên tục, pha kia là 
pha phân tán. Đa số các hệ nhũ tương thực phẩm thường ở dạng nước trong dầu hoặc dầu rong nước. Sự tạo 
nhũ tương từ cá cũng chứa những bọt rắn phân tán. 

1. Tính tạo bọt 


Các yếu tố có liên quan đến tính tạo bọt của protein surimi 


- Muối có thể ảnh hưởng đến tính tan, độ nhớt, tính làm gấp nếp protein. Điều này có thể làm hư hỏng tính 
tạo bọt 


- Đường saccharose và các đường khác thường làm giảm sự nở của bọt, nhưng nó cải thiện được độ bền của 
bọt bởi vì nó làm tăng độ nhớt của bọt. 


- Hàm lượng lipit thấp làm biến tính tính tạo bọt của protein 

- Khi tăng hàm lượng protein, tính tan của bọt tăng, do đó thể tích của bọt không tăng. 

c. Tính tạo gel 

Quá trình tạo gel là một tổ chức dưới dạng mạng protein có thứ tự của tất cả các protein bị biến tính. Đa số 
các trường hợp, việc xử lý nhiệt thích hợp để tạo gel. Sự có mặt của muối, nhất là Ca2+ rất cần thiết làm 
tăng tốc đỘ tạo gel hoặc làm tăng độ cứng của gel. SỰ hình thành mạng protein cũng được xem như cân bằng 
giữa các liên kết protein-protein, protein-dung môi, lực hút giữa các chuỗi polypeptid bên cạnh. Các giai đọan 
tạo gel là: 


» SỰ phân ly thuận nghịch cấu trúc bậc 4 của protein 
» Sự biến tính không thuận nghịch cấu trúc bậc 3 và bậc 2 


- Sự hư hỏng một phần của các protein bị biến tính, giai đọan hư hồng diễn ra nhanh hay chậm phụ thuỘc giai 


đọan biến tính. Dễ thấy nhất là các chuỗi polypeptid có khuynh hướng duỗi thẳng ra. Điều này thuận lợi cho 
việc hình thành gel có trật tự, đồng nhất và tạo khả năng đàn hồi tốt. 


Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị surimi 
Nguồn nguyên liệu là yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình chuẩn bị surimi. Cá nạc sẽ cho surimi có chất 


lượng hơn cá béo, cũng như qui trình chuẩn bị surimi từ cá nạc đơn giản hơn cá béo. Cá yếu tố hạn chế việc 
dùng cá béo so với cá nạc trong quá trình chuẩn bị surimi 


TỈ lệ cơ thịt sẫm 


Cơ thịt sẫm rất giàu myoglobin, ty thể, chất béo và collagen.... Đây là những thành phần bất lợi trong quá trình 
chuẩn bị surimi. Các thành phần này ảnh hưởng đến màu sắc, mùi vị của sản phẩm, cần phải được lọai ra 


trong quá trình chuẩn bị surimi. Ngược lại cá có tỉ lệ cơ thịt trắng thấp, có chứa hàm lượng myoglobin, ty thể, 
chất béo, ... thấp. Do đó hàm lượng chung của các chất này trong cá béo cao hơn cá nạc, qui trình sản xuất cá 
nạc ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này. 


Hàm lượng chất béo cao 


Các thành phần của cá cũng như hàm lượng chất béo có trong cá thay đổi tùy theo mùa. Với lòai cá trích hàm 
lượng chất béo thấp nhất vào tháng 3 (1-5%), cao nhất vào tháng 11 (15-20%). Chất béo trong cá phần lớn là 
chất béo chưa bão hòa, cho nên nó rất dễ bị thủy phân và oxy hóa cho ra các chất có mùi lạ và màu thịt cá trở 
nên sẵm tối. Do đó các chất béo cần phải được loại ra trong quá trình rửa. 


Hàm lượng nitØ phi protein và các protein tương cƠ cao 


Hàm lượng protein tương cơ trong cƠ thịt sâm của cá trích chiếm khoảng 35% tổng hàm lượng protein, trong 
khi ở cơ thịt trắng các protein này chỉ chiếm 29% . Ở cá trích tỈ lệ cơ thịt sẫm cao hơn cơ thịt trắng, do đó hàm 
lƯỢng protein tương cơ trong cá trích rất cao. Các protein này tan được trong nước nhờ lực liên kết ion yếu. Sự 
có mặt các protein tương cơ cùng các chất nitơ phi protein (urê, creatin, ...) với tỈ lệ cao là yếu tố hạn chế 
trong quá trình sản xuất surimi. Các protein tương cơ và nitơ phi protein ảnh hưởng chính đến việc tạo màu, 
mùi vị của sản phẩm. Chính vì thế trong quá trình sản xuất surimi cần phải lọai bỏ các thành phần này ra khỏi 
cơ thịt cá để cải thiện màu sắc, mùi vị của sản phẩm. 


